





NHỮNG BÀI HỌC BÌNH DỊ 
Minh Nguyên biên dịch 


Phát hành theo thỏa thuận giữa Công ty Văn hóa Hương Trang và 
tác giả. Nghiêm cấm mọi sự sao chép, trích dịch hoặc in lại mà 


không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. 


GPXB số 565-2010/CXB/46-81/VHTT 
QĐXEB số 829/QĐ-VHTT 
In ấn và phát hành tại Nhà sách Quang Minh 
416N guyên Thị Minh Khai, P5, Q3, TP HCM 
Việt Nam 


Published by arrangement between Huong Trang Cultural 
Company L†d. and the author. 

All rights reserved. No part of this book may be reproduced 
by any means without prior written permission from the 
publisher. 


MINH NGUYÊN 
biên dịch 


NHỮNG BÀI HỌC 
BÌNH DỊ 


NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA THÔNG TIN 


LỜI GIỚI THIỆU 


(2+ sống là một quá trình học 
tập, rèn luyện để không ngừng 
hoàn thiện bản thân. Chúng ta không chỉ học ở 
trong nhà trường, chúng ta còn học những bài 
học từ trong thực tế của cuộc sống, chúng ta học 
qua sách báo, qua các phương tiện thông tin đại 
chúng, và chúng ta học qua sự trải nghiệm của 
chính bản thân mình nữa. Ở mỗi độ tuổi khác 
nhau lại có những cách học khác nhau. 

Với lứa tuổi thanh thiếu niên, việc học tập 
các bài học đạo đức, cung cách ứng xử thông 
qua những mẩu truyện súc tích và có ý nghĩa 
giáo dục là một trong những phương thức tiếp 
thu dễ dàng và có ảnh hưởng sâu sắc đến nhân 
cách đang phát triển của các em. Với mục đích 
đem đến cho các em thanh thiếu niên những 
câu truyện thú vị và bổ ích, giúp các em cảm 
nhận những bài học đạo đức và tự nhìn lại bản 
thân, để rồi khắc phục những điểm chưa hoàn 


Những bài học bình dị 5 


thiện, xây dựng và phát huy những phẩm chất 
đạo đức tốt đẹp cho mình, chúng tôi đã tuyển 
chọn và dịch những câu truyện ngắn này từ 
tiếng Anh sang tiếng Việt. 

Chúng tôi đặt tựa đề cho tập truyện này là 
“Những bài học bình dị”. Tại sao lại là những 
bài học bình dị? Vì những câu truyện ở đây sẽ 
chỉ ra cho các em thấy được những bài học đạo 
đức rất gần gũi trong cuộc sống, rất bình dị, 
nhưng đôi kh1 chúng ta không lưu tâm nên đã 
không nhận rõ, vì vậy mà đã thiếu đi những 
hành động hợp tình, hợp lý. Là bình dị, vì thông 
qua việc đọc truyện như là một hình thức giải 
trí, các bài học đạo đức từ trong những câu 
truyện ấy sẽ được huân tập vào tâm trí của các 
em một cách êm ái, nhẹ nhàng mà lại có sức 
ảnh hưởng sâu sắc đến tâm hồn các em, đến 
nhân cách đạo đức của các em. 

Hy vọng tập truyện này sẽ đem đến cho 
các em thanh thiếu niên và bạn đọc nói chung 
những giây phút giải trí thật sự có ý nghĩa. 

Sài! Gòn, tháng 12 năm 2009 
Minh Nguyên 


6 Những bài học bình dị 


Món quà của con gái 


(Ễ7?#„m kể rằng, cách đây không 
lâu có một người đàn ông đã phạt 


đứa con gái năm tuổi của ông vì phí phạm một 
cuộn giấy gói màu vàng đắt tiền. Điều kiện 
kinh tế của gia đình ông ta lúc ấy hơi khó khăn, 
và ông ta bực mình vì em bé đã dùng cuộn giấy 
vàng ấy để trang trí một cái hộp nhỏ rồi đặt nó 
dưới cây Giáng sinh. 

Tuy nhiên, vào sáng hôm sau đứa con gái 
nhỏ đã mang hộp quà ấy đến tặng người cha 
Và nói: 

- Thưa cha, món quà này con dành cho cha. 

Lúc ấy, người cha cảm thấy bối rối vì sự 
phản ứng mạnh mẽ thái quá của ông ta trước 
đó, nhưng rồi sự bực tức của ông lại bùng lên 
một lần nữa khi thấy cái hộp trống không. Ông 
ta mắng con bé với giọng gắt gỏng: 


Những bài học bình dị 7 


- Này con, khi con muốn tặng cho ai một 
món quà thì phải có cái gì đó ở bên trong gói 
quà chứ? 

Đứa bé ngước mắt nhìn người cha và nói 
trong nước mắt: 

- Ổ không, thưa cha, đây không phải cái 
hộp rỗng, vì con đã thổi những nụ hôn của con 
vào trong đó cho đến khi nó đầy mới thôi. 

Người cha vô cùng xúc động khi nghe con 
gái nói vậy. Thế là ông ta quì gối xuống, ôm đứa 
con gái bé bỏng vào lòng và xin lỗi về sự bực tức 
không đáng có của mình. 

Không lâu sau đó, một vụ tai nạn đã cướp 
đi mạng sống của em bé. Kể từ đó, người cha giữ 
cái hộp màu vàng ấy bên cạnh giường ngủ của 
mình cho đến suốt đời. Và mỗi khi thất vọng 
hay phải đối mặt với những khó khăn trong 
cuộc sống, ông luôn mở cái hộp và lấy ra một nụ 
hôn trong tưởng tượng rồi nhớ lại tình thương 
yêu của đứa con gái bé bỏng đã đặt vào đó. 

Trong hiện thực của cuộc sống, hắn là mỗi 
chúng ta đều đã từng được tặng một cái hộp 


8 Những bài học bình dị 


màu vàng chứa đầy tình thương yêu không 
điều kiện và những nụ hôn từ con cái hay cha 
mẹ của chúng ta, từ những người thân trong 
gia đình và bạn bè. Họ giống như những thiên 
thần, những người đã giúp chúng ta đứng vững 
trên đôi chân của mình khi đôi cánh của ta 
không còn bay được nữa. Thế đấy, tình thương 
yêu là một tài sản vô hình quý giá nhất mà mỗi 
người chúng ta cần phải biết trân quí. 

Liberty Town 


Nguồn: www.emmitsburg.net 





“ 


Những bài học bình dị 9 


Một ly sữa 


gày xưa, có một bé trai nghèo 

phải đi bán hàng từ nhà này 
sang nhà khác trên suốt con đường đến trường 
để kiếm sống. Một hôm, cậu bé chợt nhận ra 
mình chỉ còn vỏn vẹn có một hào mà thôi, và lúc 
đó em đã đói lắm rồi. 

Cậu bé quyết định sẽ xin thức ăn ở một căn 
nhà bên đường. Tuy nhiên, em đã không đủ can 
đảm để mở lời khi thấy một người phụ nữ trẻ 
đẹp ra mở cửa. 

Thế là, thay vì xin thức ăn, cậu bé đã xin 
nước uống. Người phụ nữ nhìn dáng vẻ em và 
nghĩ có lẽ em đang đói nên mang cho em một 
ly sữa lớn. 

Cậu bé uống chậm rãi, rồi hỏi: 

- Cháu nợ của cô bao nhiêu? 

Người phụ nữ đáp lại: 

- Cháu không nợ cô gì cả. Đức Phật dạy 
rằng, đừng bao giờ mong đợi sự đền đáp khi 
chúng ta giúp đỡ người khác. 

Cậu bé nói: 


10 Những bài học bình dị 


- Thế thì cháu xin chân thành cảm ơn cô. 

Khi Howard Kel]y - tên của cậu bé - rời khỏi 
ngôi nhà ấy, em không chỉ cảm thấy khỏe mạnh 
hơn mà lòng tin của em đối với chân lý của cuộc 
đời, đối với con người cũng sâu sắc hơn. 

Một thời gian lâu sau, người phụ nữ ấy mắc 
bệnh trầm trọng. Các bác sĩ địa phương đều bó 
tay. Cuối cùng họ đưa cô đến một thành phố lớn 
và mời các chuyên gia đến nghiên cứu căn bệnh 
hiếm thấy của cô. 

Bác sĩ Howard Kelly đã được mời đến tham 
gia buổi hội chẩn. Khi anh ta nghe đến tên thị 
trấn nơi bệnh nhân cư ngụ, một chút bất ngờ 
lóe hiện trong ánh mắt của anh. Ngay lập tức 
anh đứng dậy và đi xuống dãy phòng nơi cô ấy 
đang nằm. Trong trang phục bác sĩ, anh đến 
gặp cô. Anh nhận ra cô ấy ngay tức khắc. Thế 
rồi anh trở lại phòng hội chẩn và quyết định 
dùng tất cả khả năng của mình để cứu mạng 
sống cho cô. Từ ngày hôm đó, bác sĩ Howard 
Kelly đã quan tâm đặc biệt đến trường hợp của 
người bệnh này. 

Sau một thời gian dài, cuộc chiến đấu với 
bệnh tật cuối cùng cũng đã mang lại chiến 


Những bài học bình dị 11 


thắng. Bác sĩ Kel]y yêu cầu phòng tài vụ chuyển 
hóa đơn tổng cộng của bệnh nhân đến để anh ta 
phê duyệt. Anh xem qua hóa đơn, viết mấy chữ 
vào bên lề của hóa đơn rồi chuyển đến cho cô ấy. 


Cô ta lo sợ nên chưa dám mở hóa đơn ra 
xem, bởi vì cô đinh ninh rằng mình sẽ phải làm 
lụng suốt phần đời còn lại mới trả đủ toàn bộ 
chi phí trong hóa đơn đó. Cuối cùng thì cô cũng 
lấy hết can đảm để mở hóa đơn ra xem. Một 
dòng chữ nguệch ngoạc nằm bên lề hóa đơn thu 
hút ngay sự chú ý của cô. Và cô đọc những chữ 
ấy: “Đã thanh toán đủ bằng một ly sữa.” Bác sĩ 
Howard Kelly (đã ký). 

Những giọt nước mắt sung sướng tuôn trào 
trên đôi mắt của cô. Với niềm hạnh phúc vô bờ 
bến, cô đã thầm nguyện: “Cảm ơn Ngài, đức 
Thế Tôn, tình thương yêu của Ngài đã lan khắp 
đến những đôi tay và trái tìm nhân loại.” 

Khuyết danh 
Nguồn: www.hkbu.edu.hk 


12 Những bài học bình dị 


Sức mạnh vô biên của tình yêu 


27 như bao người mẹ mẫu mực 
khác, khi Karen nhận thấy rằng 
có thêm một em bé đang dần lớn lên trong bụng, 
cô đã làm tất cả những gì có thể để nuôi dạy 
cậu con trai ba tuổi của mình. Michael chuẩn 
bị đón nhận một người em mới. Họ đã biết trước 
rằng đứa bé trong bụng Karen là một bé gái, và 
ngày lại ngày, đêm tiếp đêm, Michael đã hát 
cho người em gái trong bụng của mẹ nghe. Cậu 
bé đang hình thành tình thương yêu gắn bó với 
người em gái nhỏ trước khi cậu gặp mặt em gái. 

Thai nhi đã lớn lên bình thường. Đến thời 
kỳ khai hoa nở nhụy, những cơn đau co thắt 
dạ con đã đến. Nó co thắt mỗi 5 phút, 3 phút, 
rồi mỗi một phút. Nhưng những biến chứng 
nghiêm trọng đã phát sinh trong quá trình 
sinh nở và Karen đã phải chịu đựng cơn đau co 
thắt dạ con kéo dài mấy tiếng đồng hồ. Phải mổ 
tử cung để lấy đứa bé ra hay sao? 


Những bài học bình dị 13 


Cuối cùng, sau một hồi lâu vật lộn với 
những cơn đau, em gái bé bỏng của Michael 
cũng được sinh ra. Tuy nhiên cô bé lâm vào tình 
trạng nguy kịch. Với tiếng còi hú trong đêm, 
chiếc xe cứu thương vội vàng đưa em bé đến 
phân khoa chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh ở 
bệnh viện St. Mary, Knoxvile, Tennessee. 

Thời gian chầm chậm trôi qua, bé gái trở 
nên suy yếu hơn. Bác sĩ nhi khoa phải nói với 
cha mẹ đứa bé rằng, hy vọng sống sót của em 
thật quá mong manh. Hãy chuẩn bị sẵn sàng 
cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Karen 
và chồng cô thậm chí đã liên lạc với nghĩa trang 
địa phương để xin một chỗ an táng. 

Họ đã dọn sẵn một phòng đặc biệt trong 
nhà cho em bé sơ sinh của họ nhưng bây giờ 
chính họ đang phải lên kế hoạch cho một lễ 
tang. Tuy nhiên, Michael vẫn năn nỉ mẹ cho 
phép cậu được gặp em gái của cậu ta. Cậu bé 
không ngừng nói: “Con muốn hát cho em nghe.” 

Tuần thứ hai của sự chăm sóc đặc biệt trông 
có vẻ như là một lễ tang sẽ diễn ra trước khi tuần 


14 Những bài học bình dị 


lễ ấy trôi qua. Michael vẫn luôn nài nỉ rằng cậu 
muốn hát cho em gái nghe, nhưng phòng chăm 
sóc đặc biệt không bao giờ cho phép trẻ em 
bước vào. Cuối cùng, Karen đã quyết định dắt 
Michael vào dù cho họ có cho phép hay không. 
Vì nếu cậu bé không được nhìn em gái kịp lúc 
thì có lẽ cậu sẽ không bao giờ gặp được em gái 
khi em bé còn sống. Cô đã mặc cho Michael một 
bộ đồ vét tông cũ kỹ và rộng thùng thình rồi 
dẫn cậu bé vào khu chăm sóc đặc biệt trong 
bệnh viện. Cậu ta trông giống như một người đi 
gom quần áo bẩn để giặt. Cô y tá trưởng nhận 
ra cậu ta là một cậu bé con nên quát lớn: 

- Đưa cậu bé kia ra khỏi đây ngay. Không 
cho phép trẻ em vào đây. 

Thiên chức người mẹ đã trổi dậy mạnh mẽ 
trong lòng Karen, và người phụ nữ thường ngày 
thanh lịch ấy đã nhìn chằm chằm vào mặt cô y 
tá trưởng với đôi mắt đanh thép, hai môi mím 
chặt, Karen tuyên bố: 

- Cậu ta sẽ không rời khỏi đây cho đến khi 
nào cậu ấy hát cho em gái nghe xong. 


Những bài học bình dị lỗ 


Rồi Karen dắt Michael đến bên giường em 
gái của cậu ấy. Cậu nhìn chăm chấm vào em 
bé sơ sinh bé bỏng đang mất đi khả năng đấu 
tranh để sinh tôn. Một lát sau cậu bắt đầu hát. 
Với chất giọng trong trẻo và trìu mến của đứa 
trẻ lên ba, Michael đã hát: “Em là ánh nắng của 
anh, là ánh nắng duy nhất của anh, em làm cho 
anh hạnh phúc khi bầu trời trong xanh.” 

Ngay lập tức đứa bé gái dường như có sự 
phản ứng. Nhịp tim bắt đầu ổn định và đều đặn 
hơn. 

- Hát tiếp đi con, Michael. 

Karen khuyến khích con trai với đôi mắt 
nhòa lệ. 

“Em không bao giò biết được, em yêu, anh 
thương em nhiều lắm, đừng đem ánh nắng của 
anh đi xa.” 

Khi Michael hát cho em gái cậu ta nghe, 
hơi thở rời rạc và yếu ớt của bé gái dần trở nên 
êm dịu hơn. 


- Tiếp tục hát đi, con yêu. 


16 Những bài học bình dị 


“Một hôm, em thân yêu, khi anh đang nằm 
ngủ, anh đã mơ thấy rằng anh đang ôm em 
trong vòng tay.” 

Em gái bé bỏng của Michael bắt đầu dịu lại 
và yên nghĩ, sự an ổn thư giãn đang lan tỏa nhẹ 
nhàng khắp người em bé. 

- Tiếp tục hát đi Michael. 

Đến lượt cô ý tá động viên. Lúc này, những 
dòng nước mắt đã đầm đìa trên khuôn mặt cô y 
tá trưởng khó tính. 

Karen đã cảm thấy ấm lòng. 

“Em là ánh nắng của anh, ánh nắng duy 
nhất của anh, xin đừng đem ánh nắng của anh 
đi xa...” 

Ngày sau và những ngày sau nữa, bé gái đã 
đủ khỏe mạnh để về nhà. 

Tờ nhật báo phụ nữ sau đó đã gọi điều đó là 
Bài hát nhiệm mầu của anh trai. Những nhân 
viên y tế thì gọi đó là một phép mầu. Karen thì 
gọi điều đó là phép mầu của tình thương yêu. 

Khuyết danh 
Nguồn: www.hkbu.edu.hk 


Những bài học bình dị 17 


ˆ^ ^ Q „ 
Câu chuyện con sao biên 


gày xửa ngày xưa, có một anh 
chàng thông minh đã từng đi 
thăm đại dương để tạo nguồn cảm hứng sáng 
tác văn học. Anh ta có thói quen đi bộ trên bờ 
biển trước khi anh bắt đầu công việc của mình. 

Một hôm, khi đang đi bộ dọc theo bờ biển, 
anh nhìn xuống bãi biển và thấy hình bóng một 
người đang chuyển động giống như đang khiêu 
vũ. Anh mỉm cười với chính mình vì ý nghĩ rằng 
có ai đó có thể nhảy thâu đêm suốt sáng, và rồi 
anh ta đi nhanh hơn để có thể đuổi kịp hình 
ảnh đó. 

Khi tiến đến gần hơn, anh nhận thấy rằng 
hình ảnh mà anh đã nhìn thấy là hình ảnh của 
một chàng trai trẻ, và những gì anh ấy đang 
làm không phải là khiêu vũ. Chàng trai trẻ ấy 


18 Những bài học bình dị 


đi xuống bờ biển, nhặt lên những con vật nhỏ 
và ném chúng vào giữa đại dương. 

Anh chàng thông minh đã đến gần hơn và 
nói lớn: 

- Chào anh! Anh có thể cho tôi biết là anh 
đang làm gì không? 

Chàng trai trẻ dừng lại, ngước nhìn và trả 


`. 


lời: 

- Tôi đang ném những con sao biển vào 
trong nước. 

- Thế thì tôi phải hỏi: Tại sao anh lại ném 
những con sao biển vào trong nước? 

Người đàn ông thông minh hỏi với chút 
phân vân. Chàng trai trẻ vui vẻ giải thích: 

- Mặt trời đang lên, thủy triều sẽ xuống. 
Nếu tôi không ném chúng vào trong nước thì 
chúng sẽ chết. 

Nghe như thế người đàn ông thông minh 
lại cảm thấy lạ lùng hơn: 

- Nhưng này anh bạn trẻ, anh không thấy 
là có đến hàng dặm dài bờ biển và có rất nhiều 


Những bài học bình dị 19 


con sao biển dọc theo bờ biển hay sao? Anh 
không thể cứu hết bọn chúng được. 


Khi ấy, chàng trai trẻ cúi mình xuống và 
^ ^ và Z À»* Z ` 
nhặt lên một con sao biến khác rồi ném vào 
Z . . xã G ⁄Z 
trong nước. Khi con sao biên chạm mặt nước, 
anh ta nói chậm rãi: 
` . ~ ^* ~ ~ A?+ ^Z 
- Dù sao đi nữa, tôi cũng đã thay đổi số 
. z 
phận cho con sao biến đó. 
Loren E1seley 


Nguôn: www.martweIss.com 


20 Những bài học bình dị 


Cậu bé khôn ngoan 


ột cậu bé tiến đền gần tiệm 
thuốc tây và dùng một thùng 
các-tông cứng (loại để đựng các lon soda) đặt 
ngay bên dưới chân máy điện thoại công cộng. 
Rồi cậu ta leo lên đứng trên thùng các-tông để 
có thể với đến những nút bấm trên điện thoại. 
Cậu nhấn vào bảy con số. 
Người chủ tiệm thuốc tây quan sát và lắng 
nghe cuộc đàm thoại. 
Cậu bé hỏi: 
- Thưa bà, bà có thể dành cho tôi công việc 
cắt cỏ cho thảm cỏ của bà không? 
Người phụ nữ trả lời: 
- Tôi đã có người cắt có cho thảm cỏ của 
mình rồi. 


Những bài học bình dị 21 


Cậu bé nói: 

- Thưa bà, tôi sẽ cắt thảm cỏ của bà với giá 
bằng phân nửa giá của người đang cắt cỏ cho 
bà bây giờ. 

Người phụ nữ đáp lại: 

- Tôi rất hài lòng với người đang cắt cỏ cho 
thảm cỏ của mình. 

Cậu bé tỏ ra kiên nhẫn hơn và nói: 

- Thưa bà, thậm chí tôi sẽ quét dọn lề đường 
và lối đi bộ cho bà, và những việc khác nữa. Vào 
chủ nhật bà sẽ có một thảm cỏ đẹp nhất trong 
tất cả các thảm cỏ của bãi biển North Palm ở 
Florida này. 

Và người phụ nữ vẫn từ chối. 

Cậu bé nở nụ cười rạng rõ trên khuôn mặt 
và gác máy điện thoại. 

Người chủ tiệm thuốc nãy giờ lắng nghe tất 
cả nội dung cuộc đàm thoại, đi đến bên cậu bé 
Và nói: 

- Này cháu, chú thích thái độ của cháu, chú 
thích tinh thần lạc quan đó và muốn dành cho 
cháu một công việc. 


22 Những bài học bình dị 


Cậu bé đáp lại: 

- Cảm ơn chú, nhưng cháu chỉ là đang kiểm 
tra lại khả năng làm việc của mình và chất 
lượng công việc mà cháu đang làm mà thôi. 
Cháu chính là người đang làm việc cho người 
phụ nữ mà cháu đã nói chuyện lúc nãy. 

Chúng ta có dám chắc là chúng ta đánh giá 
đúng về bản thân mình không? 

Khuyết danh 


Nguồn: www.citehr.com 





Những bài học bình dị 23 


Tờ giấy bạc 


ột diễn giả nổi tiếng bắt đầu 

bài thuyết trình của mình 
bằng cách đưa lên một tờ giấy bạc 20 đô-la. 
Trong căn phòng có 200 người, ông ta hỏi: 

- A1 trong các bạn thích tờ giấy bạc 20 đô-la 
này? 

Nhiều bàn tay đưa lên. 

Ông nói: 

- Tôi sẽ tặng tờ giấy bạc này cho một người 
trong số các bạn, nhưng trước tiên, hãy để tôi 
làm điều này đã. 

Ông bắt đầu vò tờ giấy bạc. Rồi ông ta lại 
hỏi: 

- A1 vẫn còn thích tờ giấy bạc này? 

Nhiều cánh tay đưa lên cao. 

- Tốt, vị diễn giả đáp lại, và điều gì xảy ra 
nếu tôi làm như thế này? 


24 Những bài học bình dị 


Nói rồi ông thả tờ giấy bạc xuống nền nhà 
và dùng giày của mình chà xát nó trên nền nhà. 
Rồi ông nhặt nó lên, bây giờ tờ giấy bạc đã bị 
nhàu nát và dơ bẩn. Và ông hỏi: 

- Bây giờ có ai vẫn còn thích nó không? 

Nhiều cánh tay vẫn còn đưa lên. 

Vị diễn giả nói tiếp: 

- Thưa các bạn, các bạn đã học được một bài 
học rất có giá trị. Bất kể là tôi đã làm gì với tờ 
giấy bạc này, bạn vẫn thích nó vì nó đã không 
bị giảm đi giá trị sử dụng. Nó vẫn đáng giá 20 
đô-la. Nhiều lần trong cuộc sống, chúng ta đã 
bị rơi ruống, đã bị nhàu nát và bị nhiễm bẩn bởi 
những quyết định chúng ta đưa ra và những 
hoàn cảnh đến với chúng ta. Đôi khi chúng ta 
có thể cảm thấy rằng chúng ta vô dụng. Nhưng, 
dù điều gì đã xảy ra và sẽ xảy ra đi nữa, bạn vẫn 
không bao giờ mất đi giá trị của mình, dơ hay 
sạch, bị nhàu nát hay được gấp cẩn thận, bạn 
vẫn là vô giá đối với những ai yêu thương bạn. 
Giá trị cuộc sống của chúng ta không phải đến 
từ những gì ta có, những người ta quen biết, mà 
là bởi chúng ta là a1. Bạn rất là đặc biệt, đừng 


Những bài học bình dị 25 


quên điều đó. Hãy truyền thông điệp này đến 
những a1 bạn quan tâm, ngay cả người đã gởi 
thông điệp này đến cho bạn. Bạn sẽ không bao 
giờ biết được những năng lực khi thông điệp 
này đến được với những trái tim đau khổ, và 
niềm hy vọng mà nó có thể đem đến cho những 
người đó. Hãy luôn biết ơn những niềm hạnh 
phúc mà bạn đã và đang có được, và hãy quên 
đi những khổ đau, phiền muộn. 
Khuyết danh 
Nguồn: www.hkbu.edu.hk 





26 Những bài học bình dị 


Hải đảo của tình yêu 


gày xưa có một hòn đảo, ở đó 

những cảm xúc đã sinh sống: 
Hạnh Phúc, Đau Buồn, Kiến Thức, và tất cả 
những thứ khác nữa, bao gồm cả Tình Yêu. 

Một hôm, chúa đảo thông báo đến tất cả 
những thần dân rằng, hòn đảo đang chìm dần 
xuống đáy đại dương. Cho nên tất cả các cảm 
xúc hãy chuẩn bị thuyền để rời khỏi đảo. 

Và thế là tất cả cảm xúc đều ra đi, chỉ có 
Tình Yêu là cảm xúc duy nhất đã quyết định ở 
lại trên đảo. Cô ấy muốn giữ gìn hòn đảo tuyệt 
vời của họ cho đến giây phút cuối cùng. 

Khi hòn đảo gần như đã bị chìm ngập, Tình 
Yêu mới quyết định đã đến lúc phải rời xa nó. 
Cô ấy bắt đầu nhìn xung quanh xem có ai không 
để nhờ giúp đỡ. 


Những bài học bình dị 27 


Chỉ có anh Giàu Sang đang đi qua với một 
chiếc thuyền lớn. 

Tình Yêu liền hỏi: 

- Giàu Sang, anh có thể cho tôi đi nhờ 
thuyền của anh không? 

CIàu Sang đáp lại: 

- Tôi thành thật xin lỗi, có rất nhiều vàng 
bạc trên thuyền tôi, nên không còn chỗ nào cho 
bạn nữa cả. 


Thế rồi Tình Yêu đã quyết định nhờ anh Tự 
Phụ giúp khi anh ta đang đi qua trên một con 
thuyền đẹp. Tình Yêu gọi lớn: 


- Anh Tự Phụ, hãy làm ơn giúp tôi. 
- Tôi không thể nào giúp bạn. 
Tự Phụ đáp lại: 


- Bạn đã bị ướt sũng, vì thế bạn sẽ làm hỏng 
chiếc thuyền đẹp của tôi mất. 


Sau đó Tình Yêu thấy Đau Buồn đang đi 
qua. Tình Yêu gọi: 
- Đau Buồn, làm ơn hãy cho tôi đi cùng bạn. 


Đau Buồn đáp lại: 


28 Những bài học bình dị 


- Tình Yêu, mình xin lỗi nhé. Mình chỉ 
muốn được ở một mình vào lúc này. 

Thế rồi Tình Yêu trông thấy Hạnh Phúc. 
Tình Yêu vội kêu lên: 

- Hạnh Phúc, xin hãy đem tôi đi cùng bạn. 

Nhưng lúc ấy Hạnh Phúc đang vui quá đỗi 
nên anh ta đã không nghe tiếng Tình Yêu gọi 
anh. 

Tình Yêu bắt đầu khóc. Ngay khi đó cô đã 
nghe tiếng ai đó nói rằng: 

- Đến đây nào, Tình Yêu, tôi sẽ cho cô đi 
cùng với tôi. 

Đấy là một ông già. Tình Yêu cảm thấy 
hạnh phúc và vui mừng đến độ cô đã quên hỏi 
ông già ấy tên gì. 

Khi họ đã đến đất liền, ông già đã đi tiếp 
con đường của mình. Tình Yêu cảm thấy mình 
mang ơn ông già ấy thật là nhiều. Sau đó, Tình 
Yêu đi tìm Kiến Thức và hỏi: 

- Người đã giúp đỡ mình là a1 vậy? 

Kiến Thức trả lời: 


Những bài học bình dị 29 


- Đấy là Thời Gian 
- Nhưng tại sao ông Thời Gian đã giúp 
mình trong khi không có người nào khác muốn 
giúp đố? 
Tình Yêu thắc mắc. 
Kiến Thức mỉm cười và trả lời với lòng 
thành thật và trí tuệ sâu sắc rằng: 
- Bởi vì chỉ có Thời Gian mới có thể thấu 
hiểu được Tình Yêu cao quý đến nhường nào. 
Khuyết danh 
bhades1a.multIiply.com 





30 Những bài học bình dị 


Ứng xử với nghịch cảnh 


gười con gái than phiền với cha 
về cuộc sống, rằng mọi thứ thật 
là khó khăn đối với cô ta. Cô đã không biết làm 
sao để tạo dựng cuộc sống và rồi cô muốn từ bỏ. 
Cô đã mệt mỏi vì phải vật lộn với cuộc sống. 
Dường như ngay sau khi một vấn đề được giải 
quyết xong thì một vấn đề mới lại nảy sinh... 
Cha cô ấy là một đầu bếp trưởng. Ông dắt 
cô vào bếp, đổ đầy ba ấm nước và đặt chúng lên 
ba bếp lửa đang cháy. Không lâu sau đó, những 
ấm nước bắt đầu sôi. Ông bỏ những củ cà rốt 
vào một ấm, vài quả trứng vào ấm thứ hai và 
một nhúm bột cà phê vào ấm còn lại. Ông để 
cho chúng tiếp tục sôi mà không nói một lời nào. 


Người con gái cắn răng và chờ đợi một cách 
thiếu kiên nhẫn. Cô đang tự hỏi, không biết cha 


Những bài học bình dị 31 


mình đang làm gì? Khoảng 20 phút sau, ông tắt 
các bếp lửa. Ông lấy những củ cà rốt ra và đặt 
chúng vào một cái bát. Rồi ông vớt những quả 
trứng ra và đặt chúng vào một cái bát khác. 
Cuối cùng, ông rót cà phê ra một cái bát khác 
nữa. Thế rồi ông quay sang cô con gái và hỏi: 

- Con đã thấy những gì? 

Cô con gái đáp: 

- Thưa cha, đó là những củ cà rốt, mấy quả 
trứng và bột cà phê. 

Ông kéo con gái lại gần hơn và bảo cô chạm 
vào những củ cà rốt. Cô ta sở vào những củ cà 
rốt và nhận thấy rằng nó mềm. Rồi ông bảo cô 
ấy cầm một quả trứng và đập võ nó. Sau khi lột 
sạch lớp vỏ, cô thấy quả trứng chín và cứng. 

Cuối cùng, người cha yêu cầu cô con gái 
nếm nước cà phê. Cô ấy đã mỉm cười khi nếm 
cà phê đậm đà hương vị. 

Thế rồi cô ta hỏi: 


- Cha muốn nói với con điều gì đây? 


32 Những bài học bình dị 


Người cha chậm rãi giải thích. Mỗi một vật 
trên đều đã tiếp xúc với cùng một hoàn cảnh 
bất lợi là nước sôi, nhưng chúng đã phản ứng 
theo những cách khác nhau. Củ cà rốt vốn cứng 
chắc, nhưng sau khi bỏ vào trong nước sôi thì 
nó mềm hẳn đi. Quả trứng vốn dễ vỡ, chỉ có lớp 
vỏ mỏng manh bên ngoài để bảo vệ cho chất 
lõng bên trong của nó. Nhưng sau khi bỏ vào 
nước sôi, phần bên trong của nó trở nên cứng 
hơn. Bột cà phê thật kỳ dị, sau khi cho vào nước 
sôi đã làm cho nước thay đổi hẳn. 

Người cha hỏi con gái: 

- Con là thứ nào trong số đó? Khi nghịch 
cảnh gõ cửa, con sẽ phản ứng thế nào? Con trở 
nên mềm yếu như cà rốt, trở nên cứng rắn ở 
bên trong như quả trứng, hay con làm thay đổi 
những hoàn cảnh ấy, như bột cà phê? 

Khuyết danh 


Nguồn: go.webassistant.com 


Những bài học bình dị 33 


Có phải cái bình của bạn đã đầy? 


Z ột vị giáo sư đứng trên bục 
giảng của lớp Triết học với một 
vài món đồ đặt phía trước. Khi lớp học bắt đầu, 
không nói lời nào, ông cầm lên một cài bình lớn 
và trống rỗng và bỏ những quả bóng golf vào 
trong đó. Thế rồi ông hỏi các sinh viên rằng, có 
phải cái bình đã đầy? Các sinh viên đồng ý là 
cái bình đã đầy. 

Vị giáo sư lại cầm lên một hộp thạch anh 
và đổ chúng vào trong cái bình. Ông lắc nhẹ 
cái bình và những hạt thạch anh lăn vào các 
khoảng trống ở giữa các quả bóng golf. Rồi ông 
lại hỏi sinh viên là cái bình có đầy không? Họ 
đều đồng ý là cái bình đã đầy. 

Sau đó vị giáo sư cầm một bao cát lên và đổ 
nó vào trong bình. Lẽ đương nhiên là cát đã lấp 
đầy mọi thứ khác. Một lần nữa ông lại hỏi sinh 
viên là cái bình có đầy không? Các sinh viên 
đều đồng ý là nó đã đầy. 


34 Những bài học bình dị 


Vị giáo sư lấy ra hai lon nước giải khát từ 
dưới bàn và rót tất cả vào trong bình, và nó đã 
lấp đầy khoảng trống giữa các hạt cát một cách 
hiệu quả. Các sinh viên cười rộ lên. 

- Bây giờ, - vị giáo sư nói, khi tiếng cười đã 
lắng xuống - tôi muốn các bạn ý thức được rằng 
cái bình này miêu tả cuộc sống của chính các 
bạn. Những quả bóng golf là những thứ quan 
trọng: gia đình của bạn, con cái của bạn, sức 
khỏe của bạn, bạn bè của bạn, và những đam 
mê của bạn - những thứ mà nếu mọi cái khác bị 
mất đi thì chỉ còn lại chúng, cuộc sống của bạn 
vẫn tràn đầy. Những hạt thạch anh là các thứ 
khác như là nghề nghiệp của bạn, nhà của bạn, 
xe hơi của bạn.. Cát là những thứ khác nữa, 
những thứ nhỏ nhặt... 

Ngừng một chút, ông thong thả nói tiếp: 

- Nếu các bạn bỏ cát vào trong cái bình 
trước tiên, ông ta tiếp tục, thì sẽ không còn chỗ 
cho những hạt thạch anh và những trái bóng 
golf. Điều tương tự sẽ xảy ra đối với cuộc sống 
của bạn. Nếu bạn dành tất cả thời gian và năng 
lượng của mình vào những thứ nhỏ nhặt, thì 


Những bài học bình dị 35 


bạn sẽ không còn thời gian dành cho những 
thứ quan trọng đối với bạn nữa. Hãy chú ý đến 
những thứ trọng yếu đối với niềm hạnh phúc 
của bạn. Hãy vui đùa với con cái. Dành thời 
gian để kiểm tra sức khỏe. Dẫn người bạn đời 
của mình đi ăn bữa tối ở bên ngoài. Dành chút 
thời gian để dọn dẹp nhà cửa, sửa chữa những 
thứ đã bị hỏng ở trong nhà. Trước hết bạn hãy 
quan tâm đến những quả bóng golf, những thứ 
thật sự đóng vai trò quan trọng đối với bạn. 
Thiết lập vị thế ưu tiên cho chúng. Phần còn 
lại chỉ là cát. 

Khi ông đã kết thúc, có một sự yên lặng sâu 
lắng ở trong lớp học. Thế rồi, một trong số các 
sinh viên đã đưa tay lên xin hỏi: 

- Thưa thầy, vậy thì nước giải khát biểu 
hiện cho cái gì? 

Vị giáo sư mim cười: 

- Tôi rất vui khi bạn hỏi điều này. Nó chỉ để 
chỉ cho các bạn thấy rằng, bất luận cuộc sống 
của bạn dường như đã bận rộn đến mức nào, 
vẫn luôn có chỗ cho một vài ly nước giải khát. 

Tazzy Corner 
Nguồn: vr-zone.com 


36 Những bài học bình dị 


Bông hoa thật 


(2» chuyện của người Ả-rập này 
sẽ chỉ cho bạn thấy được rằng, 
bằng cách nào mà sự thật vẫn có thể được tìm 
thấy trong một thế giới của sự gian dối và ảo 
tưởng. 

Khi nữ hoàng của xứ Sheba được vị vua 
nổi tiếng là Solomon viếng thăm, vị vua mà nữ 
hoàng thật sự muốn vượt trội hơn ông ta về sự 
thông thái. Nữ hoàng đã đưa ra cho vua một lời 
thách đố. 


Nữ hoàng dẫn vua đến một khu vực trong 
cung điện của bà, nơi mà những nghệ nhân 
kiệt xuất đã bài trí một không gian nhân tạo 
vô cùng hấp dẫn với đầy những bông hoa giả. 
Biển hoa sặc sỡ gợn sóng nhẹ nhàng trong làn 
gió nhẹ và làn gió ấy cũng là làn gió nhân tạo. 


Những bài học bình dị 37 


Những màu sắc, hương thơm và gió ấy 
chúng ta không thể nào phân biệt được với 
những thứ thật. 

Nữ hoàng nói: 

- Một trong tất cả những bông hoa ở đây 
là hoa thật, thưa đức vua Solomon. Đức vua có 
thể giúp tôi tìm ra nó được không? 

Đức vua nhìn xung quanh một cách tỉ mi. 
Vua đã dùng tất cả các giác quan của mình và 
tập trung cao độ, nhưng đã không thể nào lấy 
ra được bông hoa thật. Ông ta bắt đầu toát mồ 
hôi đầm đầa và nói với nữ hoàng xứ Sheba rằng: 

- Ở đây hơi nóng. Nữ hoàng có thể bảo 
người hầu cận của mình mở một cánh cửa sổ 
được không? 

Nữ hoàng ra lệnh cho người đi mở cửa sổ. 

- Đấy là bông hoa thật. 

Chỉ một lát sau, vua Solomon tìm được câu 
trả lời. Ông ta đã chỉ ra được bông hoa thật, 
không thể nhầm lẫn. Một con ong đã bay vào 
cửa sổ và đến đậu ngay trên bông hoa thật duy 
nhất ấy. 


38 Những bài học bình dị 


Mặc dù rất khó để có được sự thông thái 
như vua Solomon, nhưng nội dung câu chuyện 
này muốn nói lên rằng, để là một con ong còn 
khó hơn nhiều. Và điều khó khăn nhất ở đây là 
để làm một bông hoa thật. 

Khuyết danh 


Nguồn: nassJay.activebb. net 





Những bài học bình dị 39 


Tên trộm thiêng liêng 


ột kẻ trộm đột nhập vào nhà 

một người Bà-la-môn giàu có. 
Khi đã vào được bên trong, hắn ta lập tức nhìn 
đến những cái tủ và dưới những cái giường để 
xem có tìm thấy tiền bạc gì không. Thình lình 
hắn ta nghe tiếng động và nhận ra có một vài 
người hầu ở trong nhà. Do vậy rất có nguy cơ là 
hắn ta sẽ bị bắt. 

Không một chút suy nghĩ, hắn nhanh chóng 
cởi quần áo và ném chúng vào trong đống lửa 
đang cháy ở trong phòng. Bây giờ hắn chỉ còn lại 
có cái quần nhỏ ở trên người. Rồi hắn ta nhanh 
chóng lấy một vài cục tro tàn từ bếp lửa chà lên 
da. Bây giờ, trông hắn hệt như một vị tu sĩ khổ 
hạnh. Hắn ngồi xuống giữa phòng trong tư thế 
hoa sen. 

Hắn vừa làm xong thì những người hầu 
cầm gậy và dao đi vào. Khi họ thấy tên trộm 
đang ngôi thì họ la lên: “Ồ, thì ra là một thánh 
nhân!” 


40 Những bài học bình dị 


Với lòng xúc động, như là một phong tục 
thông thường, họ đã đặt tay của họ vào đôi bàn 
chân của vị thánh, và người chủ của ngôi nhà 
lập tức được mời đến. Ông ta cũng đặt tay vào 
đôi bàn chân tên trộm và mời hắn ở lại nhà ít 
hôm. 

Tên trộm chú tâm để giữ đôi mắt khép lại, 
vì hắn biết là các vị thánh tu khổ hạnh thường 
làm như thế. 

Hắn đợi cho đến khi những người hầu và 
chủ nhà đi ra khỏi phòng, rồi thận trọng mở 
mắt ra. “Bây giờ thì sao?” Hắn nghĩ. “Cảm ơn 
thánh thần, họ tin rằng tôi là một thánh nhân.” 

Thình lình vị chủ nhà quay lại với một vòng 
hoa trên tay. Tên trộm nhanh chóng nhắm mắt 
lại và vị chủ nhà quàng vòng hoa quanh cổ hắn 
ta. Cảm động, ông ta chạm vào bàn chân của 
tên trộm một lần nữa và nói: 

- Ngàn lần cám ơn sự viếng thăm của Ngài, 
từ nay trở đi nhà con sẽ được ban phúc lành, 
bởi vì đấy là những gì người Ấn Độ nghĩ về điều 
đó, Ngài có thể hoan hỷ ở lại một vài hôm được 
không? 


Những bài học bình dị 41 


“Thật là tốt”, tên trộm nghĩ, “đấy không 
phải là một ý tưởng tôi”, và hắn im lặng gật 
đầu. Hắn giữ yên lặng và không nói gì thêm. 
Mà hắn biết nói gì đây? Hắn chỉ biết việc đột 
nhập vào nhà và nghĩ đến giá trị của những 
thứ châu báu mà hắn muốn lấy cắp! 

Dù vậy, hắn ta cũng hiểu rằng nét đặc trưng 
của một thánh nhân là ngồi yên và không nói 
gì cả. 

Ngày hôm sau người ta mời hắn ăn và điều 
này diễn ra trong suốt 3 tuần. 

Mỗi ngày người ta đến ngồi bên chân hắn 
và cầu xin hắn ban phúc lành. Họ đã dâng hoa 
và hắn được đối xử như một thánh nhân thực 
sự. Cuối cùng tên trộm nghĩ rằng: “Hừ, đây 
không phải là điều xấu, mình không cần làm 
gì cả, không cần nói gì cả và họ nghĩ mình là 
quan trọng.” 

Sau một thời gian thì tên trộm bắt đầu cảm 
thấy mình thiêng liêng thật sự! 

Khuyết danh 


Nguồn: www.taleweb.com 


42 Những bài học bình dị 


Áo ảnh 


Z2 ột ngày nọ, có một vị thầy được 
mời vào trong cung vua để 
giảng dạy cho hoàng tử. Người thầy giáo sớm 
nhận thấy rằng hoàng tử rất hiếu học và sẵn 
sàng đón nhận những gì thầy dạy, lắng nghe 
những bài học minh triết, nhưng cậu ta cũng 
rất đắm say đối với đời sống vật chất và khó 
lòng thấu hiểu được ảo ảnh của sự tổn tại. 

Một hôm, người thầy giáo đưa cho hoàng tử 
một cái bát và nói: “Thầy rất khát nước, điện hạ 
vui lòng đến dòng sông múc ít nước vào cái bát 
này và đem về đây được không?” 

Hoàng tử cầm lấy cái bát và đi đến dòng 
sông. 

Khi hoàng tử gập người xuống để múc nước 
vào trong bát thì cậu ta thấy một người con gái 
xinh đẹp, cô ấy cũng giống như cậu ta, đang 
múc nước từ dòng sông. Người con gái đẹp lộng 


Những bài học bình dị 43 


lẫy đến độ hoàng tử đem lòng thương yêu ngay 
lập tức. Hoàng tử đã đi đến nhà cô ấy và được 
cô giới thiệu với cha mẹ của cô ta. Không lâu 
sao đó thì họ tổ chức đám cưới. Hoàng tử và vợ 
đã mua đất, xây nhà, rồi sinh được một người 
con trai và một người con gái. Họ sống với nhau 
rất hạnh phúc trong nhiều năm. 

Nhưng một ngày nọ, quân lính của một ông 
vua bạo ngược đã đến xâm chiếm đất nước của 
hoàng tử. Một cuộc chiến tranh kinh hoàng nổ 
ra và đứa con trai của hoàng tử bị giết. Hoàng 
tử và vợ vô cùng đau khổ. Những đội quân 
hung bạo cuối cùng cũng bị đuổi ra khỏi bờ cõi, 
nhưng chúng đã tàn phá ghê gớm. Một thời 
gian ngắn sau khi chiến tranh chấm dứt, một 
cơn bão khủng khiếp kéo đến. Nước sông tràn 
ngập lên bờ và những trận lụt tàn phá vô số kể. 
Nước cứ dâng lên mãi. Hoàng tử cùng vợ và con 
gái phải leo lên nóc nhà để không bị chết chìm. 
Nhưng đứa con gái trượt chân và bị những con 
sóng nhận chìm. 


Nỗi đau buồn của cha mẹ hầu như không 
thể nào chịu đựng nổi. Rồi khi mực nước bắt 


d4 Những bài học bình dị 


đầu hạ xuống thì đất nước bị dịch bệnh hoành 
hành và rất nhiều người bị chết. Vợ hoàng tử 
cũng lâm bệnh. Cô ấy nằm trên giường và bị sốt 
cao. Một hôm cô bảo chồng ra sông lấy cho cô 
một ít nước, vì cô rất khát nước. Hoàng tử cầm 
lấy một cái bát và đi đến bên sông. 

Vừa cúi xuống múc nước, hoàng tử đột nhiên 
nghe tiếng hỏi rằng: “Nước của thầy đâu?” 

Hoàng tử nhìn lên và thấy thầy mình đang 
đứng phía trước. Và từ đó hoàng tử đã thấu 
hiểu được điều mà thầy muốn nói đến về sự ảo 
ảnh. 

Khuyết danh 


Nguồn: www.taleweb.com 


Những bài học bình dị 45 


Cậu bé và cây táo 


Œ- đây đã lâu, có một cây táo 
lớn và một cậu bé thích đến bên 


cây táo để vui đùa quanh nó mỗi ngày. Cậu bé 
trèo lên ngọn cây, ăn những quả táo và nghỉ 
dưới bóng râm. Cậu bé quí mến cây táo và cây 
táo cũng thích được chơi đùa với cậu bé. 

Thời gian trôi qua, cậu bé đã lớn. Và cậu 
ta không còn vui đùa xung quanh gốc cây mỗi 
ngày nữa. 

Một hôm, cậu bé đến với cây táo và trông 
có vẻ buồn. 

- Đến chơi với tôi! Cây táo mời gọi cậu bé. 

Cậu bé đáp lại: 

- Tôi không còn là một đứa trẻ con nữa, tôi 
không chơi đùa bên gốc cây nữa đâu. Tôi muốn 
những thứ đồ chơi. Tôi cần tiền để mua chúng. 

- Xin lỗi, nhưng tôi không có tiền... Tuy 
nhiên, cậu có thể hái tất cả những trái táo của 
tôi và đem bán thì cậu sẽ có tiền. 


46 Những bài học bình dị 


Cậu bé rất hồ hởi. Cậu ta đã tuốt sạch 
những trái táo trên cây và ra đi trong niềm 
hạnh phúc. 

Cậu bé đã không hề quay trở lại sau lần hái 
những trái táo. Cây táo cảm thấy buồn. 

Rồi một ngày nọ, cậu bé, bây giờ đã trở 
thành một người đàn ông, quay trở lại. Cây táo 
rất vui mừng. Nó nói: 

- Hãy đến chơi với tôi! 

- Tôi không có thời gian để chơi. Tôi phải 
làm việc để nuôi sống gia đình. Chúng tôi cần 
một ngôi nhà để ở. Táo có thể giúp tôi được 
không? 

- Xin lỗi, tôi không có ngôi nhà nào cả. 
Nhưng bạn có thể chặt những nhánh cây của 
tôi để làm nhà. 

Thế rồi người đàn ông đã cưa tất cả những 
nhánh cây và ra đi trong niềm hạnh phúc. 

Cây táo rất vui khi thấy anh ta hạnh phúc, 
nhưng kể từ đó người đàn ông đã không hề 
quay trở lại. 


Những bài học bình dị 47 


Cây táo lại cô đơn và buồn rầu. 

Vào một ngày mùa hè nóng bức, người đàn 
ông quay lại và cây táo đã rất vui sướng. Nó gọi 
mời: 

- Hãy đến chơi với tôi! 

Người đàn ông nói: 

- Tôi đang già đi. Tôi muốn đi thuyền buồm 
để thư giản. Táo có thể cho tôi một chiếc thuyền 
không? 

- Hãy dùng thân của tôi để làm thuyền. 
Bạn có thể căng buồm đi xa và tận hưởng hạnh 
phúc. 

Thế là người đàn ông đã cưa thân cây để 
làm thuyền. Ông ta đã lên thuyền dạo chơi và 
bằng đi một thời gian dài không hề đến thăm 
cây táo. 

Cuối cùng người đàn ông đã quay trở lại 
sau nhiều năm biệt tăm. Cây táo nói: 

- Xin lỗi, cậu bé yêu của tôi. Tôi không còn 
gì cho bạn nữa cả, không còn những quả táo cho 
bạn nữa... 


Người đàn ông đáp lại: 


48 Những bài học bình dị 


- Không thành vấn đề, tôi không còn răng 
để cắn. 

- Tôi không còn thân cây để cho cậu leo. 

- Không sao, giờ đây tôi đã quá già, chẳng 
leo trèo gì được nữa. 

- Tôi thật sự không còn gì để cho bạn... thứ 
duy nhất còn lại là cái gốc đang chết dần chết 
mòn của tôi. Cây táo nói trong nước mắt. 

Người đàn ông đáp lại: 

- Bây giờ tôi không cần nhiều nữa, chỉ cần 
một chỗ để nghỉ ngơi. Tôi đã quá mệt mỏi sau 
nhiều năm vật lộn với cuộc sống. 

- Tốt! Gốc cây già cỗi là nơi tốt nhất để dựa 
vào mà nghỉ ngơi. Đến đây, đến và ngôi với tôi 
để nghỉ ngơi. 

Người đàn ông ngồi xuống, gốc táo cảm 
thấy sung sướng vô cùng và mỉm cười với đôi 
mắt ngấn lệ. 

Đứa trẻ là bạn và cây táo là ba mẹ của bạn 
đấy! 

h. H. Nowell 


Nguồn: www.allthelyrics.com 


Những bài học bình dị 49 


Cái thùng nứt 


ột người gánh nước ở Ấn Độ 
có hai cái thùng lớn, mỗi cái 


ông ta móc vào một đầu của đòn gánh và gánh 
trên vai. Một trong hai cái thùng có một vết rạn 
nứt, còn thùng kia là một cái thùng hoàn hảo 
và luôn luôn giữ được nguyên thùng nước khi 
về đến cuối con đường dài từ dòng suối đến nhà 
ông chủ. Cái thùng bị rạn nứt thì chỉ còn lại 
một nửa thùng nước khi về đến nhà. 

Đuốt hai năm tròn trôi qua, ngày nào người 
gánh nước cũng gánh về nhà ông chủ một thùng 
rưối nước. 

Và lẽ đương nhiên là cái thùng hoàn hảo 
lấy làm tự hào về thành quả của nó, nó đã giữ 
cho nước trong thùng được nguyên vẹn khi về 
đến nhà. Còn cái thùng bị rạn nứt thì cảm thấy 
xấu hổ về sự không hoàn thiện của nó, và đau 


50 Những bài học bình dị 


buồn vì nó chỉ có thể làm được một nửa nhiệm 
vụ mà nó đã được giao phó. 

Sau hai năm thấu hiểu về sự thất bại chua 
xót của mình, một hôm, bên bờ suối, cái thùng 
bị rạn nứt đã nói với người gánh nước rằng: 

- Tôi lấy làm xấu hổ về bản thân mình, và 
thật lòng muốn xin lỗi ông. 

- Tại sao? Người gánh nước hỏi. Bạn xấu hổ 
về điều gì? 

Cái thùng đáp lại: 

- Buốt hai năm qua, mỗi lần ông gánh nước, 
tôi chỉ có thể mang về nhà vỏn vẹn có nửa thùng 
nước, bởi vì vết rạn nứt bên hông của tôi đã làm 
cho nước rò rỉ ra bên ngoài trên suốt con đường 
về nhà ông chủ. Bởi vì những vết nứt của tôi mà 
ông không gặt hái được thành quả tương xứng 
so với sự nỗ lực của ông. 

Người gánh nước cảm thấy thương cho cái 
thùng cũ đã bị rạn nứt, và với tấm lòng thương 
yêu của mình, ông nói:- Khi chúng ta quay trở 
về nhà ông chủ, tôi muốn bạn để ý đến những 
bông hoa xinh xắn dọc đường. 


Những bài học bình dị 51 


Thật vậy, khi họ leo lên ngọn đồi, cái thùng 
cũ đã chú ý đến những bông hoa dại xinh xắn 
đang được mặt trời sưởi ấm bên lề đường. Và 
điều này ít nhiều đã làm cho nó vui lên. Nhưng 
đến cuối con đường, nó vẫn cảm thấy hổ thẹn vì 
nó đã bị rò rĩ ra ngoài hết một nửa thùng nước. 
Và nó lại xin lỗi người gánh nước về sự thất bại 
của nó một lần nữa. 

Người gánh nước đã nói với cái thùng rằng: 

- Bạn đã không để ý là những bông hoa chỉ 
có ở bên phần đường của bạn, còn bên phần 
đường của cái thùng kia thì không có hay sao? 
Đấy là vì tôi đã luôn biết rõ về sự rạn nứt của 
bạn, và tôi đã biết tận dụng sự lợi ích từ nó. 
Tôi đã trồng những hạt giống của hoa bên phần 
đường của bạn, và mỗi ngày trong khi chúng ta 
trỏ về nhà từ dòng suối, bạn đã tưới cho chúng. 
Đuốt hai năm tôi đã hái những bông hoa xinh 
đẹp này để trang trí cho cái bàn trong nhà ông 
chủ. Nếu không có vết rạn nứt của bạn, ông chủ 
đã không thể nào có được sự xinh đẹp ấy để tô 
điểm cho căn nhà của ông. 


52 Những bài học bình dị 


Mỗi một chúng ta đều có những khuyết 
điểm của riêng mình. Tất cả chúng ta đều là 
những cái thùng bị rạn nứt. Nhưng những vết 
rạn nứt, những khuyết điểm ấy một khi biết 
vận dụng thích hợp thì chúng làm cho cuộc 
sống của chúng ta thêm thú vị và có ý nghĩa 
hơn. Chúng ta hãy nhìn mọi người đúng thật 
như họ đang hiện hữu, và hãy nhìn vào những 
điểm tốt ở nơi họ. 

Khuyết danh 


Nguồn: www.allthelyrics.com 





Những bài học bình dị 53 


Người đàn ông sinh lên thiên đường 


ột người đàn ông đã chết, 

nhưng vì anh ta là một người 
tốt nên được sinh lên thiên đường, nơi ấy thánh 
Peter chào đón anh ngay ở cổng đi vào. 

- Chào mừng bạn! - Thánh Peter nói. - 
Bạn có thể bước vào thiên đường ngay bây giờ, 
nhưng vì bạn đã sống một đời sống hiền thiện 
như thế, cho nên nếu bạn thích thì bạn cũng có 
thể đến xem qua địa ngục trước khi bước vào 
thiên đường. 

Người đàn ông khá tò mò và nói: 

- Tốt, tại sao lại không đi xem nhỉ? 

Thế là anh ta bước xuống tất cả những bậc 
cấp để đến cửa địa ngục, cánh cửa được mở ra 
phía trước anh. Đằng sau cánh cửa, anh thấy 
nhiều người đang ngồi xung quanh những cái 


54 Những bài học bình dị 


bàn tròn với thức ăn thật ngon. Nhưng tất cả 
họ đều rất buồn rầu và đau khổ, bởi thay vì có 
những cái tay thì họ có những cái dao và những 
cái nĩa như là những phần nối dài thêm của 
cánh tay, và họ không thể nào điều khiển cánh 
tay để đưa những thức ăn ngon ấy vào miệng 
được. 

Người đàn ông quay trở lại thiên đường và 
nói với thánh Peter rằng: 

- Ôi! Thật là diễm phúc cho tôi, vì tôi có thể 
sinh lên thiên đường. Địa ngục quả là sự trừng 
phạt. 

- Chào mừng bạn đến thiên đường. 

Thánh Peter nói khi ngài dẫn người đàn 
ông ấy vào bên trong. 

Người đàn ông đã thấy gì ở đó, bên trong 
thiên đường? Anh ta thấy nhiều người ngồi 
xung quanh những cái bàn tròn với thức ăn 
ngon, cũng giống như ở địa ngục! Và không 
khác gì so với địa ngục, ở đây họ cũng có những 
cái nĩa và những cái dao nối dài thêm trên cánh 
tay của họi 


Những bài học bình dị Bỗ 


Nhưng ở thiên đường, người ta không phải 
đang khóc và cũng không nguyền rủa, bởi vì họ 
gắp thức ăn và đút vào miệng của nhau. 

- Hãy thử món này! Họ cười. 

- Và món này nữa nè! 

Và họ rất vui khi đút cho nhau ăn như thế. 

Bạn thấy đấy, hạnh phúc đến từ việc chúng 
ta giúp người khác được hạnh phúc. Đừng quá 
ích kỷ! Hãy quan tâm đến người khác và bạn 
cũng sẽ được người khác quan tâm. 

Khuyết danh 


Nguồn: go.webassistant.com 





56 Những bài học bình dị 


ột hôm nọ, con ngựa của người 
nông dân chạy đi mất. Tối hôm 
đó tất cả những người hàng xóm tụ họp lại và 
nói rằng: 
- Đấy là một điều tôi tệ. 
- Có thể. - Người nông dân ấy đáp lại. 
Ngày hôm sau, con ngựa của ông ta trở về 
và dẫn theo 7 con ngựa hoang. 
- Ồ, ông thật là may mắn! - Những người 
hàng xóm nói. 
- Có thể. - Người đàn ông đáp lại. 
Qua ngày hôm sau, con trai của ông nông 
dân túm lấy một trong số những con ngựa 
hoang và cố gắng tập luyện cho nó, nhưng cậu 


Những bài học bình dị 57 


ta đã bị ném ra xa và bị gãy chân. Tất cả những 
người hàng xóm lại đến nói: 

- Ồ, thật là xui xẻo, con trai của ông đã bị 
gãy chân. 

- Có thể. - Người nông dân đáp. 

Và ngày hôm sau, những viên chức tuyển 
mộ binh sĩ đã đi quanh và tập hợp các chàng 
trai trẻ lại để sung vào quân đội. Và họ từ chối 
con tra1 ông nông dân vì cậu ta đã bị gãy chân. 
Tất cả những người khách đến bao quanh và 
nói: 

- Đấy không phải là điều tốt sao!? Con trai 
ông không phải ra chiến trường. 

Người nông dân lại đáp: 

- Có thể. 

Trong cuộc sống, chúng ta thật sự không 
bao giờ biết được sự việc sẽ diễn tiến theo chiều 
hướng nào. Cuộc sống không phải lúc nào cũng 
diễn ra như chúng ta mong muốn. 


Khuyết danh 


Nguồn: go.webassistant.com 


58 Những bài học bình dị 


Hai hạt giống 


(Z7 hạt giống được đặt bên cạnh 
nhau trong mảnh đất màu mở. 


Hạt giống thứ nhất nói “Tôi muốn lớn lên! 
Tôi muốn bám những cái rễ của mình vào sâu 
trong lòng đất ở phía dưới, và mọc những cái 
mầm của mình xuyên qua lớp đất ở bên trên... 
Tôi muốn giương cao những nụ hoa mềm mại 
của tôi giống như những cái biểu ngữ để báo 
hiệu mùa xuân đến. Tôi muốn cảm nhận sự ấm 
áp của ánh mặt trời trên khuôn mặt của tôi và 
sự thấm đượm của sương mai trên những cánh 
hoa của tôi.” 

Và thế là hạt giống ấy đã lớn lên... 

Hạt giống thứ hai nói: “Hừ! Nếu tôi bám 
những cái rễ của mình vào trong lòng đất ở 
phía dưới, tôi không biết mình sẽ gặp phải điều 
gì trong khoảng tối tăm đó. Nếu tôi nảy mầm 


Những bài học bình dị 59 


xuyên qua lớp đất cứng ở bên trên thì tôi có 
thể làm hỏng những cái mầm non yếu ớt của 
mình... Điều gì sẽ xảy ra nếu những nụ hoa của 
tôi hé nở và có một con ốc sên tìm cách để ăn 
chúng. Và nếu tôi nở hoa, một đứa trẻ có thể 
nhổ bật cái gốc của tôi. Không, tốt hơn là tôi 
nên chờ đợi cho đến lúc nào cảm thấy an toàn.” 

Và thế là hạt giống ấy đã chờ đợi... 

Một con gà mái đang bới tìm thức ăn xung 
quanh mảnh đất ấy vào đầu xuân, và con gà đã 
tìm thấy cái hạt đang chờ đợi kia, thế là nó lập 
tức ăn hạt giống ấy. 

Cuộc sống cũng vậy, chúng ta phải biết nắm 
lấy cơ hội, đừng có chần chừ và chờ đợi một cách 
thụ động. 

Khuyết danh 


Nguồn: go.webassistant.com 


60 Những bài học bình dị 


Cái máy xẻ đá 


‹⁄- kia có một cái máy xẻ đá và 
nó đã từng cảm thấy không hài 
lòng với chính mình và với vị thế của mình 
trong cuộc sống. 

Một hôm nó đi qua nhà một thương gia giàu 
có và xuyên qua cánh cổng mở rộng, nó thấy có 
nhiều tài sản quý giá và những vị khách sang 
trọng. “Người thương gia ấy có quyền lực mạnh 
mẽ quá đi thôi! Máy xẻ đá nghĩ. Nó lấy làm 
ghen ty và ước rằng nó có thể được giống như 
người thương gia ấy. Thế rồi chẳng bao lâu sau 
nó đã không còn sống cuộc sống của một cái 
máy xẻ đá đơn thuần nữa. 

Trước sự ngạc nhiên vô cùng của chính 
nó, nó đã đột nhiên trở thành một thương gia 
giàu có, tận hưởng những sự xa hoa và quyền 
lực còn hơn cả những gì nó đã mơ tưởng, và bị 


Những bài học bình dị 61 


những người kém giàu có hơn nó ganh ty và 
ghê tởm. 

Nhưng không lâu sau đó có một viên quan 
cao cấp đi qua, được theo sau bởi những người 
tùy tùng, và được hộ tống bởi những người lính 
đang đánh cổng chiêng. Tất cả mọi người, dù 
giàu đến mức nào cũng phải cúi thấp mình 
trước đám rước. “VỊ quan này thật là có uy 
quyển!” Nó nghĩ. “Tôi ước tôi có thể trở thành 
một viên quan cao cấp!” 

Thế rồi nó đã trở thành một viên quan cao 
cấp, được khiêng đi khắp nơi trên một cái kiệu 
thêu thùa, và tất cả mọi người xung quanh, 
những người phải cúi thấp xuống trước ông ta 
khi ông ta đi qua đều lo sợ và căm ghét. 

Hôm ấy là một ngày hè o1 bức, viên quan 
ấy cảm thấy rất là khó chịu trên cái kiệu nóng 
nực. Ông nhìn lên mặt trời. Nó tỏa chiếu một 
cách kiêu hãnh trên bầu trời, không hề bị ảnh 
hưởng bởi sự hiện diện của ông. “Mặt trời mạnh 
mẽ làm sao!” Ông ta nghĩ. “Tôi ước rằng tôi được 
trở thành mặt trời.” 


62 Những bài học bình dị 


Thế rồi ông ta đã trở thành mặt trời, đang 
tỏa chiếu mạnh mẽ xuống mọi thứ, nóng như 
thiêu đốt những cánh đồng, và bị những người 
nông dân, những người lao động cảm thấy ghê 
tỏm. Nhưng một đám mây đen lớn đã di chuyển 
Ở giữa mặt trời và trái đất, vì thế mà ánh sáng 
của mặt trời không còn chiếu vào mọi thứ ở bên 
dưới được nữa. “Đám mây bão mới mạnh mẽ 
làm sao!” Mặt trời nghĩ. “Ước gì tôi có thể là 
một đám mây.” 

Thế rồi nó trở thành đám mây, mưa xuống 
và làm ngập lụt những cánh đồng, làng mạc, 
mọi người đều kêu gào. Nhưng không lâu sau 
đó nó nhận thấy rằng nó đang bị đẩy đi xa bởi 
một sức mạnh vĩ đại, sức mạnh đó chính là gió. 
“Ôi, gió thật là mạnh mẽ!” Đám mây nghĩ. “Ước 
gì tôi trở thành ngọn gió.” 

Thế là nó đã biến thành ngọn gió, thổi tung 
những mái nhà, nhổ bật những gốc cây, tất cả 
những người phía dưới nó đều căm ghét và lo 
sợ. Nhưng một lúc sau, nó đã bị ngăn cản bởi 
một vật gì đó làm cho nó không thể nào chuyển 
động được, dù cho nó có thổi mạnh đến mức nào 


Những bài học bình dị 63 


cũng không lay chuyển được vật đó, ấy là một 
tảng đá lớn cao chót vót. “Tảng đá mạnh mẽ 
ghê thật!” Ngọn gió nghĩ. “Tôi ước rằng tôi được 
làm một tảng đá.” 

Đau đó nó đã trở thành một tảng đá, cứng 
rắn mạnh mẽ hơn bất cứ những thứ gì khác 
trên mặt đất. Nhưng khi nó đứng ở đó, nó nghe 
tiếng một cái búa đang nện một cái đục vào 
phiến đá cứng và nó cảm thấy thân mình đang 
bị thay đổi. “Cái gì có thể mạnh mẽ hơn tôi, 
mạnh mẽ hơn một tảng đá?” Nó nghĩ. Nó nhìn 
xuống và thấy xa xa phía dưới nó có hình dáng 
của một cái máy xẻ đá. 

Khuyết danh 


Nguồn: go.webassistant.com 


64 Những bài học bình dị 


Chướng ngại vật trên đường đi 


Œ⁄27) huở xưa, có một vị vua đã đặt một 
tảng đá cuội ở giữa lòng đường. 
Sau đó ông ta ẩn mình gần đó và quan sát xem 
có người nào chuyển tảng đá lớn đi hay không. 
Một vài người thương gia giàu có nhất của vua 
và những cận thần trong triều đã đi đến đó và 
họ đi vòng qua nó. Nhiều người đã lớn tiếng chỉ 
trích vua vì đã không giữ cho con đường được 
sạch sẽ, nhưng không có ai làm điều gì đó để 
đưa tảng đá ấy ra khỏi đường. 

Thế rồi có một người nông dân nghèo đang 
gánh rau quả đi đến. Khi đến bên tảng đá, 
người nông dân nghèo đã đặt gánh rau quả của 
mình xuống và cố gắng di chuyển tảng đá ấy 
sang một bên đường. Sau nhiều lần đẩy và lăn 


Những bài học bình dị 65 


tảng đá, cuối cùng thì người nông dân đã thành 
công, ông đã đẩy được tảng đá qua bên lề đường. 

Khi người nông dân nghèo nâng gánh rau 
quả của mình lên, ông thấy có một cái túi đang 
nằm giữa đường, nơi tảng đá đã nằm. Cái túi ấy 
chứa nhiều đồng tiền vàng và một mảnh giấy 
của vua, nói rằng số vàng ấy sẽ thuộc về người 
nào đã di chuyển tảng đá ra khỏi lòng đường. 

Người nông dân nghèo đã học được điều mà 
nhiều người khác không hề hiểu được: Ở đời, 
mọi sự chướng ngại đều đem lại một cơ hội tốt 
để chúng ta cải thiện hoàn cảnh, tình trạng của 
mình. 


Khuyết danh 


Nguồn: go.webassistant.com 


66 Những bài học bình dị 


Đức vua và những bông hoa 


ột vị vua có khả năng tuyệt vời 

trong việc trồng hoa, đang tìm 
kiếm ai đó để kế nghiệp ông ta. Vị vua ấy đã có 
chủ ý là hãy để những bông hoa quyết định ai 
sẽ là người nối ngôi vua, vì thế ông ta đã đưa 
cho mỗi người một hạt giống nhỏ. Người nào 
tạo ra được bông hoa đẹp nhất từ hạt giống đó 
thì sẽ là vị vua tiếp theo. 

Một cô gái xinh đẹp tên là Serena đã quyết 
chí trồng cho được bông hoa đẹp nhất. Cô đã 
gieo hạt giống ấy trong một cái chậu xinh xắn 
và chăm sóc nó rất kỹ lưỡng, nhưng đã không 
có gì nhú lên cả. 

Năm sau cô ta thấy mọi người tập hợp lại 
ở cung điện của vua với những chậu hoa đầy 
những bông hoa đẹp. Cô cảm thấy thất vọng 
nhưng cũng đã đi đến buổi gặp gỡ với cái chậu 


Những bài học bình dị 67 


trống không của mình. Đức vua duyệt qua tất 
cả những chậu hoa và rồi vua dừng lại ở cái 
chậu của cô. 

- Tại sao chậu của cô lại trống không như 
thế? Đức Vua hỏi. 

- Muôn tậu bệ hạ, thảo dân đã làm đủ mọi 
cách để cho hạt giống nảy mầm, nhưng thảo 
dân đã thất bại., Cô ấy đáp lại. 

Đức vua bật cười và nói: 

- Không, cô đã không thất bại. Cô có biết 
không? Những hạt giống trẫm giao cho mọi 
người đều đã bị luộc chín cả rồi, cho nên không 
gì có thể sinh ra từ chúng được. Trẫm không 
biết tất cả những bông hoa ở đây từ đâu mà 
có? Cô là người trung thực duy nhất. Vì thế, cô 
xứng đáng là người kế vị của trẫm. 

Khuyết danh 


Nguồn: go.webassistant.com 


68 Những bài học bình dị 


Bức tranh yên bình 


2 ưa kia có một vị vua đã treo giải 
thưởng cho người họa sĩ nào vẽ 
được bức tranh tuyệt vời nhất về sự yên bình. 
Nhiều họa sĩ đã thử tài nghệ của mình và dâng 
nạp tác phẩm lên đức vua. Đức vua đã ngắm 
nhìn tất cả những bức tranh. Nhưng vua chỉ 
thật sự thích hai bức tranh mà thôi, và vua 
phải chọn một trong hai bức tranh ấy. 

Một bức tranh vẽ một cái hồ yên tĩnh, phản 
chiếu tất cả những ngọn núi cao chót vót và yên 
bình ở xung quanh nó một cách thật hoàn hảo. 
Ở phía trên là bầu trời trong xanh với những 
đám mây trắng mịn màng. Nó là bức tranh 
được mọi người thích nhất. Thực sự họ nghĩ nó 
chính là bức tranh thật sự hoàn mỹ về sự yên 
bình. 


Bức tranh kia cũng có núi, nhưng là những 
ngọn núi lởm chởm và trơ trụi. Bên trên là bầu 


Những bài học bình dị 69 


trời đang giận dữ, mưa rơi tầm tã và sấm chớp 
liên hồi. Phía dưới một ngọn núi có một dòng 
thác tuôn chảy, bọt tung trắng xóa. Bức tranh 
này dường như không có gì là yên bình cả. 
Nhưng khi vua quan sát tỉ mỉ, ông đã thấy bên 
cạnh thác nước có một bụi cây nhỏ đang lớn lên 
trong một kẻ đá. Trong bụi cây ấy có một con 
chim mẹ đã xây tổ. Ở đó, bên sự tuôn trào của 
dòng nước cuồn cuộn, người họa sĩ đã vẽ con 
chim mẹ đậu trên tổ của nó một cách hết sức 
yên bình. 

Bạn sẽ chọn bức tranh nào? Đức vua đã chọn 
bức tranh thứ hai. Bạn có biết vì sao không? 
“Bởi vì”, đức vua đã giải thích: “Sự yên bình 
không có nghĩa là chỉ có ở những nơi không có 
tiếng ồn, không có sự quấy nhiễu, hay là không 
có những việc khó khăn. Sự yên bình có nghĩa 
là ở giữa tất cả những thứ ấy mà trong lòng 
chúng ta vẫn thấy yên tĩnh. Đây mới là ý nghĩa 
đích thực của sự yên bình.” 

Khuyết danh 


Nguồn: go.webassistant.com 


70 Những bài học bình dị 


Hai con chó sói 


(⁄.. ông cháu ngồi trên tảng đá 
bên một dòng suối chảy róc 
rách dưới ánh mặt trời. Đứa cháu nói: 

- Ông ơi, ông kể chuyện cho cháu nghe đi! 

- ÙỪ! - người ông nói, - để ông kể cho cháu 
nghe về câu chuyện của hai con chó sói. 

Khi chúng ta lón lên, có đôi khi chúng ta 
cảm thấy như là có hai con chó sói đang chiến 
đấu với nhau để giành lấy quyền điều khiển 
ở bên trong chúng ta. Cháu có thể hình dung 
con chó sói thứ nhất với bộ lông màu xám mềm 
mại, có ánh mắt hiền từ và có nụ cười dịu dàng. 
Nó là con chó sói hiếm khi nhe hàm răng ra và 
sẵn lòng đứng yên để cho những con chó sói nhỏ 
đút thức ăn. Chúng ta có thể gọi con chó sói này 
là chó sói của sự yên bình, của tình thương yêu 


Những bài học bình dị Z1 


và sự tử tế. Bởi vì con chó sói này nghĩ rằng, 
nếu tất cả chúng ta sống hòa bình với nhau thì 
mọi loài động vật và mọi người sẽ được hạnh 
phúc hơn nhiều. 

Đối với con chó sói này, tình thương yêu là 
quan trong hơn tất cả mọi thứ khác. Cháu thấy 
đấy, nó biết rằng không có tình thương yêu thì 
thế giới loài người và loài vật sẽ không thể nào 
tồn tại. Bởi vì người mẹ thương yêu con nên mẹ 
chăm sóc cho con, cho con ăn, mặc áo quần cho 
con, ru con ngủ và bảo vệ con khỏi những mối 
hiểm nguy. Chúng ta đến với thế giới này như 
một hành động của tình thương yêu và chúng 
ta trưởng thành nhờ vào tình thương yêu mà 
cha mẹ dành cho chúng ta. Tất cả chúng ta đều 
muốn được thương yêu và cuộc sống của chúng 
ta sẽ được nuôi dưỡng, được phong phú hơn khi 
chúng ta thương yêu mọi người và được mọi 
người thương yêu. 

Con chó sói ấy cũng dường như biết rằng 
lòng tốt là một phần của tình thương yêu ấy. 
Khi chúng ta tử tế với người khác thì họ cũng 
thường đối xử tử tế với chúng ta. Mim cười với 


72 Những bài học bình dị 


người khác và rất có khả năng họ sẽ mỉm cười 
đáp lại mình. Hãy giúp đỡ mọi người và người 
mà cháu giúp đó có thể sẽ giúp lại cháu lúc 
cháu cần sự giúp đỡ. Những con chó sói có nét 
hơi giống với loài người và chúng sống thành 
bầy đàn. Chúng tụ họp với nhau và thường thì 
chúng cảm thấy tốt hơn khi tụ họp với nhau 
trong sự hòa hợp và thân thiện. 

Nhưng, người ông nói tiếp, hãy hình dung 
có một con chó sói khác ở trong đàn, và nó 
không nghĩ giống như vậy. Con chó sói này thật 
đê tiện và có vẻ mặt kinh tởm. Nó co rút hai cái 
môi của nó lại những lúc nó nhe hàm răng ra 
để đe dọa các con vật khác. Những lúc nó làm 
như vậy thì thường những con vật khác cảm 
thấy sợ nó hơn là thương yêu và tôn trọng nó, 
bởi vì đây là con chó sói của sự lo sợ, tham lam 
và căm ghét. Có lẽ nó bị đe dọa và e sợ, vì thế 
nó luôn phòng vệ. 

Thật là không may cho nó, nó không hiểu 
được rằng nếu nó tỏ ra giận dữ và hung hăng 
đối với người khác, nếu nó nghĩ về những người 
hay những điều nó căm ghét thay vì nghĩ về 


Những bài học bình dị 73 


những người và những điều mà nó thương yêu, 
thì nó sẽ tạo nên nhiều cảm nghĩ xấu ở trong 
bản thân nó và cả trong những con chó sói khác. 


Con chó sói này chỉ biết nghĩ cho nó mà 
thôi. Ngược lại, con chó sói của sự yên bình, 
lòng thương yêu và tử tế thì quan tâm đến hạnh 
phúc, và sự lành mạnh của những con sói khác 
cũng như của chính nó. 


Như cháu có thể tưởng tượng, hai con chó sói 
như thế trong bầy có thể tranh đấu với nhau để 
chứng tỏ con nào chiếm được thế thượng phong. 
Con chó sói của sự bình yên, lòng thương yêu 
và tử tế muốn chia sẻ những giá trị mà nó có với 
những con sói khác, nhưng con chó sói của sự 
lo sợ, tham lam và căm ghét chỉ nghĩ cho chính 
nó. Tự nó cảm thấy không tốt và bỏ mặc những 
con chó sói mà nó cảm thấy không tốt ở xung 
quanh nó. 


- Chúng ta hãy tiếp tục hình dung, -người 
ông nói, - hai con chó sói như thế đang chiến 
đấu với nhau trong lòng chúng ta. 


74 Những bài học bình dị 


Đứa bé ngước nhìn ông với đôi mắt mở to: 

- Thế thì con nào sẽ thắng, thưa ông? Cậu 
bé sốt sắng hỏi. 

Người ông nhìn xuống với đôi mắt hiền từ, 
giọng nói nhỏ nhẹ, rồi trả lời: 

- Cháu cho con nào ăn thì con đó sẽ thắng. 


George W Burns 


Nguồn: 101 Healing Stories 
for Children and Teens. 

- George W Burns, 

John Wiley & Sons Publisher, 
Canada, 2005. 





Những bài học bình dị 75 


Chú kiến Ali 


øày xưa có một con kiến sống 
giữa nông trại. Người ta gọi nó 
là AlI. 

Ali đang gặp rắc rối. Nó không cảm thấy nó 
là một con kiến rất quan trọng. Đôi khi nếu bạn 
có nhiều anh chị em - kiến thường có rất nhiều 
anh chị em - thì sẽ không có nhiều thời gian để 
cha mẹ có thể dành thời gian đặc biệt cho một 
con kiến nhỏ đúng như nó mong muốn. Hơn 
nữa, có đến hàng triệu, hàng triệu con kiến, 
chúng đông hơn dân số của loài người nhiều. 
Ali cảm thấy mình chỉ là một thành viên trong 
một đám đông lớn và không phải là nhân vật 
đặc biệt quan trọng. Và lại nó cũng nhỏ, nhỏ 
đến độ rất nhiều sinh vật khác không chú ý đến 
nó, trừ khi nó cắn họ thì lúc đó chắc chắn người 
ta sẽ chú ý đến nó. Và người ta sẽ la mắng nó, 
đánh đập và tức giận nó, nhưng đây không phải 


76 Những bài học bình dị 


là cách mà Ali muốn người khác chú ý đến nó. 
Nó muốn đối xử thân thiện với mọi người. Nó 
muốn làm cái gì đó đặc biệt, nhưng làm sao nó 
làm được điều đó khi nó cảm thấy mình quá 
nhỏ bé và không quan trọng tí nào cả. Nó tự hỏi 
là nó có thể làm gì đây? 

Một hôm, kiến Ali đang thực hiện công việc 
của mình, vẫn không được đám đông chú ý đến, 
thì nó nghe thấy một vài tiềng ồn lớn từ vườn 
rau. Có ha1 vợ chồng người nông dân sống trong 
nông trại mà Ali gọi là nhà ấy rất thích ăn rau 
tươi sạch, cho nên họ đã tự trồng lấy. Khu vườn 
là niềm tự hào của họ. Họ đã rào nó lại để những 
con vật không vào được bên trong, nhưng ngày 
hôm nọ có một con dê đực lớn đã phá hàng rào 
và vào ăn sạch những rau quả quí giá của họ. 

Họ đã làm mọi thứ để có thể đuổi con đê ra 
khỏi khu đất. Họ kéo, họ lôi. Họ la hét, rồi lại 
dụ dỗ. Họ đã thử dùng một củ cà rốt để nhử nó 
đi ra, nhưng con dê vẫn như một con la già bị 
chùn chân, không chịu đi. 

Hai vợ chồng ấy đã nhờ đến chú gà trống có 
mào đỏ giúp đỡ. Chú gà trống khá lớn và kiêu 


Những bài học bình dị 77 


hãnh. Nó đang đứng tại chỗ ngủ trong chuồng 
gà. Nó đi đến và hét lên bên tai con dê: “Hãy 
đi ra khỏi đám rau!” Con dê vẫn không đi. Chú 
gà trống đã sấn tới, nó kêu oang ốc, nó mổ, rồi 
nó đập đôi cánh của nó theo cách dữ dội nhất 
mà nó có thể làm, nhưng con dê đã húc chú gà 
trống về phía hàng rào rồi lại tiếp tục ăn. 

Rồi hai vợ chồng quay sang con chó chăn 
cừu màu nâu trung thành của họ, nó rất giỏi 
trong việc chăn đàn cừu trên các bãi cỏ, và hỏi: 
“Mày có thể giúp được không?” Chắc chắn là 
nó không ngần ngại gì đối với một con dê ương 
ngạnh. Con chó đã sủa, gầm gừ với âm thanh vô 
cùng ghê rợn. Nó đã nhe hai hàm răng trắng dài 
của nó ra và cắn vào gót chân của con dê, “Hãy 
cút khỏi đám rau!” con chó gâu gâu. Nhưng con 
dê đã quay đầu lại, nhìn vào con chó và húc con 
chó bay về phía hàng rào, rồi lại tiếp tục ăn. 

Người đàn ông trở nên rất buồn bã khi thấy 
rau quả của mình đang biến mất vào trong 
miệng của con dê và rồi ông ta nghĩ rằng, ông 
phải cần đến sự giúp đỡ lớn nhất và mạnh nhất 
mà ông có thể nhờ cậy được. Ông chạy ra một 


78 Những bài học bình dị 


trong những bãi cỏ và dẫn về con bò đực lớn 
nhất và mạnh mẽ nhất của ông ấy. Con bò đực 
rất lớn. Chắc chắn là nó sẽ tấn công mạnh mẽ 
vào lông ngực của con dê. Con bò đực khịt mũi 
và cào chân xuống mặt đất, rồi rống lên: “Cút 
ra khỏi đám rau ngay!” Nhưng khi con dê bắt 
đầu húc vào con bò với những cái sừng nhọn 
của nó, con bò đã quay đầu bỏ chạy như một kẻ 
hèn nhát. 

Khi hai vợ chồng người nông dân đứng đấy 
và tự hỏi: “Có ai khác có thể giúp họ?” Chú 
kiến Ali đã bò lên chân của họ và hỏi: “Tôi có 
thể giúp không?” Thoạt đầu, thậm chí là họ đã 
không biết giọng nói bé xíu ấy đến từ đâu. Khi 
họ nhìn xuống và thấy chú kiến nhỏ, họ đã phá 
lên cười và hỏi: 

- Mày có thể làm gì khi con gà trống đáng 
sợ, con chó chăn cừu thông mình và con bò đực 
mạnh mẽ đã không thể làm được? 

- Có thể có những thứ tôi có thể làm mà 
những con vật đó không thể làm được, cũng 
như tôi không thể làm những điều mà chúng 
có thể làm được. Có thể bạn không cần phải lớn 


Những bài học bình dị 79 


mạnh, mà chỉ cần có thể làm những gì mà bạn 
làm giỏi. - Chú kiến Ali đáp lại. 

Thế là hết! Hai vợ chồng người nông dân 
không biết có thể làm gì được nữa. Họ đã lâm 
vào thế bí và rau quả của họ thì đang tiếp tục 
biến mất vào trong miệng của con dê, nên họ đã 
chấp nhận: 

- Được rồi, chúng ta hãy thử mọi thứ có thể, 
và nếu không hiệu quả thì mày có thể đi nếu 
mày muốn. 

- Đôi lúc, - chú kiến nói, - khi bạn đã làm 
mọi thứ mà bạn có thể làm, bạn cần thử một 
điều gì đó mới hơn. 

Nói xong, chú kiến Ali bò qua đám rau và 
hướng về phía con dê. Ali quá nhỏ nên con dê 
thậm chí là đã không thấy nó đang bò đến. Nó 
bò lên cái chân sau rậm lông của con dê một 
cách thận trọng đến nỗi con dê đã không cảm 
nhận được. Ali nhẹ nhàng và rón rén bò dọc 
theo sống lưng của con đê, bò thẳng lên đầu 
của con dê. Và thận trọng hơn, chú kiến đã bò 
vào cái tai phải của con dê, tìm đến vùng thịt 


S0 Những bài học bình dị 


mềm... và cắn mạnh. Con dê nhảy lên vì đau 
đớn và hoảng sợ, thế rồi nó chạy trốn khỏi vườn 
rau và không bao giờ quay trở lại để ăn rau quả 
trong khu vườn của hai vợ chồng nông dân nữa. 

Ali đã cảm thấy mình rất quan trọng khi 
hai vợ chồng người nông dân cảm ơn nó, vì nó 
đã dùng khả năng của nó một cách rất hữu ích 
và đã làm được điều mà không có con vật nào 
khác có thể làm. Tất cả những con kiến khác 
cũng cảm ơn All, vì hai vợ chồng nông dân đã 
cho phép chúng được tự do đi lại trong vườn 
rau để ăn uống bất cứ khi nào chúng muốn. Và 
kể từ đó, hai vợ chồng nông dân đã rất thận 
trọng để tránh giẫm đạp lên những con kiến 
khi chúng đang bò quanh nông trại. 


George W Burns 


Nguồn: 101 Healing Stories 
for Children and Teens. 

- George W Burns, 

John Wiley & Sons Publisher, 
Canada, 2005. 


Những bài học bình dị 81 


Chai rượu mạnh 


(Z? và Cameron là hai anh em. 
Brett lớn hơn và thích mạo hiểm 
hơn. Cậu ta là người có xu hướng muốn làm 
gì là làm ngay chứ không hề đắn đo, suy nghĩ 
trước rằng “điều gì có thể xảy ra?” cho đến khi 
việc ấy đã qua. 

Cameron nhỏ hơn, thận trọng hơn, và luôn 
suy nghĩ trước về những khả năng có thể xảy 
ra. 

Một hôm Brett và Cameron nhận thấy chỉ 
có hai anh em ở nhà. Cha mẹ của họ đã đi đâu 
đó và họ nghĩ là giờ đây các cậu bé đã đủ lớn 
để có thể tin tưởng chúng. Một vài người bạn 
của Brett ở trường đã nói về vấn đề được phép 
uống rượu bia lần đầu tiên. Cha của Brett và 
Cameron thích uống một lon bia khi ông ta đi 
làm về vào buổi tối. Mẹ của họ thì không bao 
giờ uống. Bất cứ khi nào Brett xin nếm thử 


82 Những bài học bình dị 


rượu của ba cậu ấy thì mẹ cậu ta nhanh chóng 
nói xen vào: 

- Khi con lớn hơn thì con sẽ được uống. 

Bây giờ thì cha mẹ của họ đã đi vắng. Brett 
nghĩ rằng đây là dịp tốt để biết mùi vị của rượu 
bia như thế nào. Cậu ta không dám chạm vào 
bất kỳ lon bia nào cả, bởi vì cha cậu biết trong 
tủ lạnh có bao nhiêu lon và sẽ để ý nếu có một 
lon bị mất. Cậu ta biết mẹ cậu có cất một chai 
brandy (một loại rượu mạnh) ở trong tủ chén 
bát mà dường như nó nằm mãi ở đó. Brett rót 
cho Cameron và cho chính mình một ly. 

- Điều gì sẽ xảy ra nếu mẹ phát hiện được? 
Cameron hỏi. 

- Đừng lo, Brett trả lời, và động viên em 
trai mình uống. 

Họ uống một ít... và một ít nữa. Nó có vị 
cay nông. Brett không biết là mình có thích nó 
hay không nữa, nhưng cậu ta phải tỏ ra là đấng 
nam nh trước mặt em tra1. 


Một lần nữa, Cameron tỏ ra lo lắng: 


Những bài học bình dị 83 


- Điều gì sẽ xảy ra nếu mẹ thấy lượng rượu 
trong chai bị giảm xuống? 

Brett đã không lường trước điều đó, nhưng 
bây giờ thì cậu ta có một ý tưởng thông minh: 

- Chúng ta sẽ đi tiểu vào trong chai rượu. - 
Cậu ta nói. - Nước tiểu có màu giống như màu 
của brandy. Hơn nữa, mẹ không bao giờ uống, 
nên mẹ sẽ không bao giờ biết. 

Cameron cảm thấy tội lỗi vì đã uống brandy 
mà mẹ mình không biết, và tội lỗi hơn vì đã đi 
tiểu vào trong chai rượu. Vì thế, sau đó cậu ta 
thường kiểm tra chai rượu và đã choáng váng 
khi thấy lượng rượu giảm xuống. 

- Có a1 đó đang uống chai rượu này. Có phải 
mẹ là một người uống rượu lén lút? Cậu nói với 
anh tra1. 

- Đừng lo. - Anh trai cậu thản nhiên đáp 
lại. 

Nhưng Cameron thì rất lo sợ. Cậu ta không 
thể nào chịu đựng nổi khi nghĩ rằng mẹ cậu 
đang uống loại nước ở trong chai ấy. Cuối cùng 
cậu ta đã lấy hết can đảm và nói với mẹ cậu 
rằng: 


84 Những bài học bình dị 


- Mẹ, con thấy chai rượu brandy trong tủ 
chén bát đang cạn dần ởđi, cậu ta đã cố gắng để 
nói một cách tự nhiên. Con không nghĩ là mẹ 
đã uống. 

- Mẹ không uống. - Mẹ cậu trả lời. - Mẹ 
đang dùng nó để nấu thức ăn cho các con. 


George W Burns 


Nguồn: 101 Healing Stories 
for Children and Teens. 

- George W Burns, 

John Wiley & Sons Publisher, 
Canada, 2005. 


Những bài học bình dị 8ð 


Lợi ích của sự tử tế 


(2 sư tử, chúa tể của các loài thú, 
đang nằm mơ màng dưới bóng 
cây, trên một sườn đổi nơi nó có thể nhìn ngắm 
toàn bộ vương quốc của nó. Có một con chuột 
nhỏ thường chạy nhốn nháo xung quanh để tìm 
kiếm thức ăn và vấp phải một trong những cái 
chân của sư tử. Chúa sơn lâm thức tỉnh. 

- Này, ngươi đang quấy rầy giấc ngủ trưa 
của ta đấy. Sư tử rống lên. 

Chú chuột bé nhỏ kêu thé lên trong lo sợ: 

- Tôi xin lỗi, thưa ngài. Do tôi đã không 
quan sát cẩn thận khi đi. Tôi không có ý quấy 
rầy ngài, xin ngài đừng ăn thịt tôi. 

- May mắn cho ngươi, sư tử nói, ta vừa ăn 
một bữa ăn thịnh soạn và cảm thấy rất thỏa 


86 Những bài học bình dị 


mãn, nhưng tại sao ta lại không đè bẹp ngươi 
vì tội đã quấy rầy giấc ngủ của ta? 

- Làm ơn đi, - con chuột cầu xin, - hãy thả 
cho tôi đi. Nếu ngài giúp tôi một lần, biết đâu 
một ngày nào đó tôi có thể giúp ngài. 

Con sư tử gầm lên trong tiếng cười vì nó 
nghĩ rằng: “Con chuột nhỏ mọn này mà có thể 
giúp đỡ chúa sơn lâm được sao?” Nhưng vì nó 
không đói và con chuột đã đem lại cho nó tiếng 
cười sảng khoái nên nó quyết định thả cho con 
chuột đi. 

Sau đó nhiều tuần, khi chúa sơn lâm đang 
đuổi bắt con mỗi, nó bị sẩy chân vào trong một 
cái bẫy của thợ săn. Một cái lưới đã bao trùm 
toàn thân con sư tử. Nó đã cố gắng để xé tấm 
lưới, nhưng nó càng vùng vẫy thì càng bị vướng 
chặt hơn. Nó gầm thét trong đau khổ và lo sợ. 

Khi nghe tiếng kêu gào của con sư tử, chú 
chuột nhỏ đã chạy đến để giải cứu. Với những 
cái răng sắc, chú chuột đã gặm đứt những sợi 
dây của tấm lưới, cắt thành một lỗ lớn vừa đủ 
để cho con sư tử thoát thân. 


Những bài học bình dị S7 


- Bạn đã đúng, cảm ơn bạn nhiều, - sư tử 
nói. - Tử tế với người khác có thể đem lại lợi ích. 
Bạn có nghĩ là con chuột và con sư tử có 
khả năng sẽ làm bạn với nhau không? Người ta 
nói rằng, sư tử và chuột đã duy trì tình bạn ấy 

cho đến ngày hôm nay. 
George W Burns 


Nguồn: 101 Healing Stories 
for Children and Teens. 

- George W Burns, 

John Wiley & Sons Publisher, 
Canada, 2005. 





88 Những bài học bình dị 


Hãy bằng lòng với những gì bạn có 


(2 thấy đói, con cáo đi tìm kiếm 
thức ăn. Đi được một quãng thì 
nó tìm thấy một con chuột đang ngủ dưới gốc 
cây, rất dễ bắt và chắc chắn bắt được. “May 
mắn làm sao! Một bữa ăn ngon và thú vị đang 
nằm sẵn để đợi mình. Nó sẽ cung cấp cho mình 
một bữa sáng ngon miệng.” Cáo ta nghĩ vậy. 

Khi con cáo định chụp con chuột để túm 
nó lên thì thấy một con thỏ đang đi tung tăng. 
Thấy con thỏ, con cáo vội quên bữa ăn sáng dễ 
dàng của mình và nghĩ một cách thèm thuồng 
rằng: “Thật là may mắn! Con thỏ lớn hơn và 
ngon hơn con chuột. Nếu ta bắt được nó, ta sẽ 
có thức ăn đủ cho cả ngày.” 

Thế là con cáo đã đuổi theo con thỏ và khi 
nó đến gần kề bên con thỏ để vồ lấy con vật thì 
nó thấy có một con nai đang gặm cỏ bên cạnh, 


Những bài học bình dị 89 


chú nai đã bị giật mình và bỏ trốn. Con cáo dõi 
mắt theo con nai. Thay vì cảm thấy hơi mệt vì 
đã đuổi bắt con thỏ thì con cáo lại nghĩ là vẫn 
có cơ hội để bắt con nai. “Thật là may mắn!” Nó 
tự nói với bản thân. “Một con nai lớn hơn và tốt 
hơn một con thỏ. Bắt được nó thì mình có thể 
ăn trong một tuần, không cần phải chạy quanh 
nữa.” 

Thế là nó đã dùng tất cả sức lực để bám 
theo sau con nai nhanh nhẹn ấy, nhưng điều đó 
dường như không khiến cho nó bực mình, bởi 
vì chỉ chốc lát sau đó nó đã nhìn thấy một con 
ngựa. Con cáo đã thấm mệt. Con ngựa lớn và 
chạy nhanh nhưng điều ấy vẫn không làm cho 
con cáo từ bỏ ý định đuổi bắt. Cáo nghĩ: “Quả là 
may mắn! Với một con ngựa thì ta có thể ăn đến 
mấy tháng trời mà không cần làm gì cả.” 

Nhưng con ngựa thậm chí không thèm bỏ 
chạy. Với một vài cú đá chính xác, nó có thể đá 
võ sọ con cáo nếu con cáo không né tránh kịp 
thời. “Có lẽ ta đang làm một việc vượt quá sức 
mình”, con cáo nghĩ lại, “thôi, được rồi, ít ra thì 
mình còn có thể quay trở lại và tìm kiếm con 


90 Những bài học bình dị 


nai”, nhưng con nai đã biến mất vào trong rừng 
từ lâu rồi. 

“Có lẽ thức ăn của mình hôm nay là chú 
thỏ,” cáo nghĩ. Nhưng khi nó quay trở lại thì 
con thỏ cũng đã bỏ đi. “Thế thì mình bắt con 
chuột để ăn sáng vậy”, cáo nói thầm trong sự 
thất vọng và quay trở lại gốc cây với hy vọng là 
dễ dàng bắt được con chuột đang ngủ. Nhưng 
tiếng ôn khi cáo đuổi bắt con thỏ, con nai, và 
con ngựa đã làm cho chú chuột tỉnh giấc, nên 
nó cũng đã đi mất rồi. 

Con cáo tự nhủ thầm: “Thật là tiếc! Mình 
đã không nắm lấy cơ hội sẵn có mà lại cố gắng 
để đuổi bắt những thứ vượt quá khả năng của 
mình.” Buồn rầu, nó nằm xuống dưới gốc cây 
và cảm thấy cái dạ dày trống rỗng đang cuộn 
lân vì đói. 

George W Burns 

Nguồn: 101 Healing Stories 
for Ch1ldren and Teens. 

- George W Burns, 

John Wiley & Sons Publisher, 
Canada, 2005. 


Những bài học bình dị 91 


Mảnh vườn của Pete 


(2 một góc đường phố nhộn nhịp 
bên cạnh một trạm xe buýt, nơi 


mà những đứa trẻ chuyển xe buýt trên đường 
đi học. Góc đường này không thể nào gọi là một 
địa điểm xinh đẹp được. Có rất nhiều tiếng ổn 
xe cộ và bên cạnh những tòa nhà màu xám khó 
ưa. Thật ra thì nó không được quan tâm, chăm 
sóc đúng mức. Tuy nhiên, ở đó có một mảnh 
vườn xinh đẹp. Mảnh vườn nhỏ ấy được gọi 
là “Mảnh vườn của Pete”, vì Pete đã tạo ra nó 
trong khoảng thời gian 9 phút rưỡi. 


Pete là một trong những đứa trẻ phải đợi 
chờ 9 phút rưỡi mỗi ngày ở đấy để chuyển xe 
buýt. Mảnh vườn không phải là một chỗ thích 
thú và dễ chịu để có thể bước ra. Trạm xe buýt 
thì ồn ào và có mùi xăng xông lên. Ở đó từng 
có một khu vườn, nhưng bây giờ thì nó là nơi 
chướng mắt. Trẻ em và người lớn đã vứt những 
cái lon nước uống ở đó sau khi họ dùng xong, 
cùng với những giấy bọc bánh mì và những cái 


92 Những bài học bình dị 


hộp đựng thịt gà rán. Ai đó đã viết những lời 
chửi rủa, những điều mà Pete cho là khá thô 
tục, lên các bức tường. Nó không phải là địa 
điểm tốt để trải qua 9 phút rưỡi vào mỗi ngày 
đi học khi tất cả các em học sinh muốn về nhà 
cho nhanh. 


Nhưng Pete phải đứng đó. Cậu ta không có 
sự lựa chọn nào khác, nếu cậu muốn về nhà thì 
đây là con đường duy nhất. 

Cậu cảm thấy như là cậu ta đang lãng 
phí cuộc sống của mình. Không có gì để nhìn, 
không có gì để suy nghĩ, không có gì để cầm, và 
ngồi bó chân như thế mỗi ngày khiến cho cậu 
muốn phát khùng. Cậu bé biết là cậu ta không 
thể làm gì để có thể thay đổi lịch chạy của công 
ty xe buýt, nhưng, cậu bé bắt đầu nghĩ, cậu có 
thể làm cho 9 phút rưỡi của mình trở nên có ý 
nghĩa hơn cho bản thân và cho người khác. 

Cậu ta đã xin mẹ những cái túi đựng rác 
và những đôi găng tay làm vườn. Tuần đó, cậu 
mang đôi găng tay vào và lấp đầy 9 phút rưỡi 
mỗi ngày của mình bằng cách nhặt rác bỏ vào 
trong những cái túi. 


Những bài học bình dị 93 


- Này bạn, bạn điên hay sao vậy? - Những 
bạn cùng lớp của Pete trêu chọc. - Bạn sẽ thay 
đổi được gì nào? Tại sao bạn lãng phí thời gian 
như thế? 

Họ không biết rằng Pete đã lãng phí thời 
gian rất nhiều khi ngồi không ở đó. 

Vào cuối tuần, cậu nhờ bố chở đến đó và thu 
gom những cái túi rồi đem chúng đến bãi rác. 
Vào ngày thứ hai, mảnh đất trông sạch sẽ và 
đẹp hơn nhiều. 

Và tuần tiếp theo đó, Pete bắt đầu nhổ 
những cây cỏ dại xung quanh các cây già cỗi, đã 
bị che khuất đằng sau những thứ rác rưởi và cỏ 
dại. Một trong những người bạn của Pete cũng 
cảm thấy chán khi phải trải qua chín phút rưỡi 
mỗi ngày mà không làm gì đã đến giúp. Mẹ và 
bố của Pete đã đến đó vào cuối tuần để thu gom 
một đống túi, cắt xén những bụi hoa hồng già 
đã nhiều năm không ai trông thấy, và đưa ra 
cho Pete một số gợi ý chăm sóc. 

Không lâu sau đó mảnh đất ấy trông đẹp 
hơn nhiều, nhưng những lời chửi rủa, những 


94 Những bài học bình dị 


chữ thô tục trên bức tường ở phía sau thật sự 
khiến Pete khó chịu. Chúng dường như làm 
giảm đi giá trị những gì cậu ta đã làm. 

- Con có thể làm gì? Pete hỏi bố. 

- Con muốn làm gì? 

Bố cậu hỏi lại, đẩy vấn đề trở về cho Pete. 

Pete nảy ra một ý tưởng. Cậu bắt đầu dành 
dụm túi tiền của mình. Rồi cậu nhờ bố đến xin 
với ông chủ của tòa nhà để sơn lại bức tường, và 
ông ấy đã nhanh chóng chấp thuận. Cậu đi đến 
tiệm bán đồ gia dụng để mua các thùng xịt sơn 
bằng chính số tiền đã dành dụm của mình. Ở 
trên tường, cậu đã phác thảo một bức bích họa 
bằng phấn để che tất cả những chữ nhơ bẩn, 
và khi cậu bắt đầu pha những bình xịt sơn để 
vẽ thì có nhiều bạn cùng trường của cậu cũng 
muốn tham gia trong 9 phút rưỡi mỗi ngày của 
họ. 

Bây giờ thì cả nhóm trẻ con khá tự hào 
về mảnh vườn ấy, và họ tin chắc là sẽ không 
có những trẻ em hay người lớn khác làm bẩn 
mảnh đất ấy nữa. Chúng tưới những cây hoa 
hồng thường xuyên, chúng đã trồng những 


Những bài học bình dị 95 


bông hoa tươi tắn, và một trong số những người 
bố của bọn trẻ đã cho chúng một chiếc xích đu 
cũ, chúng đã sơn lại và đặt ở mảnh vườn ấy. 
Chúng đi dạo trong mảnh vườn trong khi phải 
chờ đợi chuyến xe buýt tiếp theo. Chúng nhặt 
rác, nhổ một vài cây cỏ, và ngồi ghế xích đu. 
Và đôi khi bạn đi qua đó, bạn thậm chí có thể 
thấy có cả người lớn đang ngồi ghế xích đu giữa 
những cây hoa hồng. 

Tuy nhiên, vào một ngày chủ nhật nọ, khi 
đang ngồi trên xe buýt đến trường, Pete đã rất 
lấy làm ngạc nhiên. Như thường lệ, cậu ta nhìn 
về phía mảnh vườn. Có cái gì đó đã thay đổi. Có 
một biển hiệu ở trước mảnh vườn. Những người 
bạn của cậu đã làm nó, trên đó viết: “Mánh 
vườn của Pete'”. 


George W Burns 


Nguồn: 101 Healing Stories 
for Children and Teenas. 

- George W Burns, 

John Wiley & Sons Publisher, 
Canada, 2005. 


96 Những bài học bình dị 


Tòa lâu đài cát 


(7 nọ, một người giáo viên nổi 
tiếng quay trở về nhà sau bài 
thuyết trình quan trọng mà ông vừa trình bày 
trước một nhóm các đồng nghiệp đáng kính 
của mình. Đang đi nhưng lòng ông say sưa với 
những lời tán thưởng mà thính giả đã dành 
tặng cho ông. Thói quen đã đưa ông đến con 
đường đi bộ dọc theo bờ biển. 

Đang tản bộ trên bờ biển thì ông bắt gặp 
một cậu bé. Em bé đang xây một tòa lâu đài cát 
trên bãi biển, đấy là tòa lâu đài cát lớn nhất 
và công phu nhất mà từ trước đến giờ ông từng 
được thấy. Bm bé trịnh trọng dùng đôi tay của 
mình xúc cát lên rồi nắn cát cho thật chắc, sau 
đó nhẹ nhàng đặt vào vị trí thích hợp. Em bé 
cẩn thận và miệt mài xây đắp những tòa tháp, 
những gác canh, đào hào, cắm cờ... 

Khi em bé hoàn thành tác phẩm nghệ thuật 
đầy ấn tượng, em đứng dịch lùi một tí để thư 
giản và ngắm nhìn tuyệt tác của mình. Rôi đột 
nhiên em nhảy về phía trước, bước lên trên tòa 
lâu đài, đạp phá nó, banh nó ra trên bãi cát, rồi 
ngắm nhìn khi những con sóng nối đuôi nhau 


Những bài học bình dị 97 


vỗ lên mặt biển, xóa nhòa dấu tích tòa lâu đài 
của em, như thể là tòa lâu đài của em chưa hề 
tôn tại. 

Người giáo viên cảm thấy sốc khi chứng 
kiến cảnh tượng đó. Thật là lãng phí! Tại sao 
thành quả ấy lại bị phá hủy? Tại sao một người 
tự tạo ra rồi tự phá hủy thành quả của chính 
họ? Ông đi đến bên em bé và hỏi: 

- Tại sao cháu đã bỏ ra nhiều thời gian và 
công sức để xây nên tòa lâu đài to lớn và đẹp đẽ 
đến vậy mà lại đập phá nó? 

Em bé đáp lại: 

- Cha mẹ của cháu cũng đã hỏi cháu câu 
đó. Mẹ cháu nhìn thấy những điều rất ý nghĩa 
từ tòa lâu đài cát. Mẹ đã nói với cháu rằng, mỗi 
hạt cát có thể xem như là mỗi khía cạnh của 
nhân loại. Người ta có thể tạo nên những điều 
rất ấn tượng khi biết đoàn kết với nhau, nhưng 
khi chúng ta lãng quên đi những mối quan hệ 
của mình với người khác và cố gắng tồn tại như 
một hạt cát đơn lẻ thì sẽ khiến cho nhiều thứ bị 
hủy hoại như cháu đã phá hủy tòa lâu đài cát 
vậy đó, hoặc là bị sóng biển phá tan, phân hủy 
nó ra hàng tỷ mảnh nhỏ và phát tán dọc theo 
bờ biển. Còn cha cháu thì bảo rằng, đấy là một 


98 Những bài học bình dị 


cách để học về cuộc sống. Không có gì tổn tại 
mãi mãi. Giống như những tòa lâu đài cát, mọi 
thứ được tạo ra rồi lại bị phá hủy, tổn tại rồi 
lại biến mất. Hết thảy đều không thường còn. 
Khi chúng ta ý thức được điều này thì chúng 
ta bắt đầu biết trân quý thời gian mà chúng ta 
đang có. Bố cháu còn bảo rằng, xây dựng những 
tòa lâu đài cát là một cách giúp cho trẻ em học 
những bài học quan trọng ấy bằng trực quan 
sinh động. 

Em bé nói tiếp: 

- Còn với cháu, cháu chỉ biết rằng cháu 
đang chơi. Cháu chỉ muốn hòa mình với những 
gì cháu đang làm và vui với công việc đó. 

Người giáo viên nghe xong thì lặng lẽ mở 
dây buộc giày và cởi chúng bỏ qua một bên, cởi 
bỏ đôi tất của mình, xăn quần lên, tháo cả cà- 
vạt rồi ngồi xuống bên em bé và nói: 

- Chú có thể ngồi lại và chơi chung với cháu 
được không? 

Nguồn: 101 Healing Stories 

for Children and Teen, 

George W Burns, John WIley & Sons 
Pubhsher, Canada, 2005. 


Những bài học bình dị 99 


Gia đình nhà gấu 


gày xưa, có một gia đình nhà 

gấu có năm thành viên: gấu em 
bé nhỏ, gấu anh, gấu bố, gấu mẹ và gấu ông. 
Gấu ông đã già, lông của ông đã ngã sang màu 
xám, mỗi khi ăn thì chân của ông bị run, còn 
đôi vai thì bị chúi về phía trước như thể là mệt 
mõi lắm mỗi khi đứng. 

Gấu cháu bé nhỏ rất thương yêu gấu ông. 
Gấu ông luôn luôn lắng nghe đứa cháu bé nhỏ 
của mình trong khi những thành viên khác 
đang quá bận rộn và gấp gáp trong việc tìm 
kiếm mật và những loại thức ăn khác. Gấu ông 
không bao giờ từ chối khi gấu cháu muốn được 
ngồi yên lặng trong lòng gấu ông và nghe gấu 
ông kể chuyện. Gấu ông thường kể cho gấu 
cháu nghe những câu chuyện rất ý nghĩa. 

Gấu cháu bé nhỏ cảm thấy đau lòng mỗi 
khi nhìn thấy đôi chân của ông run quá đến 
nỗi cái muỗng của ông có thể bị chệch ra ngoài 
miệng và làm cháo đổ đầy trên lông. Đôi khi 
gấu ông làm rơi cái bát của mình trên sàn nhà, 


100 Những bài học bình dị 


làm võ bát và khiến cho nền nhà trở nên bẩn 
thu. 


Gấu bố và gấu mẹ cảm thấy bực mình vì 
điều đó. Mỗi lần như thế là họ phải làm vệ sinh 
căn nhà và than phiền rằng: “Chúng ta đã khó 
nhọc chưa đủ hay sao mà còn gây ra những 
phiền toái này nữa?” 

Gấu anh cũng nói lên những điều khiếm 
nhã và cười chế giễu gấu ông. Gấu em biết là 
gấu anh chỉ đùa với gấu ông, nhưng điều đó 
cũng khiến cho gấu ông đau lòng. Vì điều này 
mà gấu em ghét gấu anh. Gấu cháu bé nhỏ 
muốn giúp đỡ gấu ông, nhưng không biết làm 
thế nào. 

Một hôm, gấu con bé nhỏ thấy gấu bố đang 
ngồi dán lại cái bát mà gấu ông đã làm vỡ. Gấu 
con hỏi: 

- Thưa bố, bố dán cái bát lại để làm gì thế? 

Gấu bố trả lời: 

- Để cho ông của con ăn. Chứ đưa bát lành 
cho ông thì ông làm võ hết. 


Nghe vậy, trầm ngâm một lúc, gấu con 
thưa: 


Những bài học bình dị 101 


- Bố ơi, bố có còn keo dán không vậy? Nếu 
có thì cho con xin một ít. 

- Con xin keo để làm gì? 

- Con cũng muốn đi lượm những cái bát võ 
để dán chúng lại và để dành, sau này lúc bố mẹ 
già, tay bố mẹ bị run thì con đưa chúng cho bố 
mẹ dùng. 

Gấu bố lặng người trước câu nói của con 
mình. Lúc đó gấu mẹ cũng đang có mặt. Gấu 
bố và gấu mẹ nhìn nhau mà không nói nên lời. 

Kể từ đó gấu con bé nhỏ nhận thấy rằng 
mọi người đối xử tử tế hơn với gấu ông. Họ đưa 
cho gấu ông một cái bát bằng nhựa thật đẹp và 
rất đặc biệt, nó khó bị nghiêng đổ ở trên bàn, 
và nếu có bị đánh rơi cũng khó vỡ. Và họ dường 
như không còn bực mình khi gấu ông làm đổ 
thức ăn trên thân thể hoặc là làm vương vãi 
thức ăn trên khăn bàn nữa. Họ nói chuyện với 
gấu ông nhiều hơn và lắng nghe những câu 
chuyện mà gấu ông kể, thậm chí là những câu 
chuyện mà trước đấy họ đã từng nghe. 

Nguồn: 101 Healing Stories for Children 


and Teens, George W Burns, (John WIley & 
Sons Publisher, Canada, 2005. 


102 Những bài học bình dị 


Thiên nhiên mẫu nhiệm 


tụ là một người con gái chốn 
Z đô thành. Cha cô chưa bao giờ 
chạy xe ra khỏi những con đường nhựa, và mẹ 
cô thì chưa bao giờ ở bất cứ một nơi nào khác, 
ngoại trừ những khách sạn sang trọng. 

Một hôm, giáo viên chủ nhiệm lớp của 
Shelley, cô MeKay, thông báo rằng họ sẽ có một 
chuyến đi bộ đường dài: Bốn ngày đi bộ xuyên 
qua các khu rừng và ba đêm dựng trại để nghỉ. 
Shelley tự nghĩ: “Làm sao mình có thể chịu 
đựng nổi khoảng thời gian ấy.” 

Đhelley hình dung, cô sẽ phải đeo một cái 
ba-lô nặng ở sau lưng, nó nặng đến nổi ngay 
cả những đô vật Sumo cũng phải vất vả với nó. 
Đấy là gánh nặng mà cô không muốn mang. 
Nhưng cô cũng biết rằng cái ba-lô chứa đựng 
những vật dụng cần thiết cho sự sống còn của 
cô. Vì thế mà Shelley nhận thấy cùng lúc mà 
có đến hai trạng thái tâm lý khác nhau, một 
bên là cần cái ba-lô và bên kia là ghét nó. Rồi 
cô tưởng tượng niềm vui sướng khi đặt ba-lô 
xuống lúc họ đi đến địa điểm cắm trại. 


Những bài học bình dị 103 


Cô MecKay gọi các học sinh nữ lại và dặn: 
“Khi các em dựng trạ? - Shelley tự hỏi: Làm 
sao các bạn làm được việc đó? - “Cô muốn các 
em khám phá những khu rừng gần trại. Đừng 
đi quá xa.” Shelley nói thầm: Đừng lo về điều 
ấy. “Cô muốn các em quan sát kỹ lưỡng những 
Øì các em thấy. Hãy tự mình khám phá các màu 
sắc, hình dáng, sắc thái, các tảng đá và cả những 
sự chuyển động. Chúng ta hãy cùng nhau làm 
điều này trong im lặng. Khi chúng ta đi bộ và 
ngắm nhìn, chúng ta không nói chuyện trong 
vòng 10 phút đầu.” Shelley tự nghĩ: Không biết 
mình có thể giữ im lặng trong 10 phút được hay 
không? Vì hầu như lúc nào cô cũng nói huyên 
thuyên, ngoại trừ lúc ngủ. 

Shelley nhìn lên cây và cô phát hiện ra 
rằng, những chiếc lá không phải chỉ có màu 
xanh. Mỗi chiếc lá có sắc thái màu xanh khác 
nhau: xanh đậm, xanh nhạt, xanh hơi vàng, 
xanh lục... Và chúng có kích thước, hình dạng 
khác nhau, chuyển động khác nhau trong làn 
gió nhẹ. Những thân cây cũng không phải chỉ 
duy nhất một màu nâu. Chúng có màu xám và 


104 Những bài học bình dị 


nâu, đen và xanh. Một vài cây có lớp vỏ mịn 
màng và bạn có thể dùng tay vuốt lên lớp vỏ ấy, 
trong khi những cây khác thì có lớp vỏ sần sùi 
và loang lỗ. Shelley thấy một cây cao có thân 
rỗng, vừa đủ để cho một em gái ẩn nấp trong 
đó. Sau khi kiểm tra và biết chắc là không có 
nhện, không có rắn, Shelley bước vào trong 
bộng cây. Ít nhất là cô có thể nấp ở đây cho đến 
khi mười phút đầu tiên trôi qua, sau đó nhảy ra 
và hù bạn nào đang đi qua. 

Khi cô ngồi ở trong đó, cô quan sát một con 
bọ cánh cứng bóng láng đang leo lên ở bên trong 
thân cây; cô bị lôi cuốn khi những cái chân yếu 
ớt của nó leo lên những chóp núi, những thung 
lũng - ít nhất là đối với một con bọ cánh cứng 
- rồi cô tự nghĩ: cuộc hành trình của nó sẽ đi 
đến đâu? Khi Shelley nghe những người bạn 
của mình đang nói huyên thuyên trở lại thì cô 
cảm thấy không muốn rời khỏi nơi ẩn nấp của 
mình. Có điều gì đó rất yên bình tại bộng cây 
mà cô đang ẩn nấp và cô không muốn rời xa con 
bọ cánh cứng. Thế là cô nán ở trong đấy thêm 
một lúc nữa. 


Những bài học bình dị 105 


Sau bữa ăn tối, cô MeKay yêu cầu mọi 
người ngồi yên lặng xung quanh đống lửa trại, 
nhắm mắt lại nếu muốn, và lắng tai nghe âm 
thanh của núi rừng. Tiếng lách tách của ngọn 
lửa nghe sao mà thân quen và ấm áp. Làn gió 
nhẹ làm xào xạc lá cây. La quá! Shelley nghĩ 
thầm, tại sao trước đây mình lại không chú ý 
đến những điều ấy. Giờ này dường như mọi thứ 
đang sống trọn vẹn với giây phút hiện tại. Có ai 
đó đã đánh rắm - đấy là hậu quả của những cái 
bánh đậu chiên trong buổi ăn tối. Những tiếng 
cười rúc rích gợn lên xung quanh đống lửa, một 
chốc thì sự yên lặng cũng được tái lập. Một vài 
loài chìm khác nhau đang kêu, đang hót líu 
lo, và có tiếng kêu của một con chim cú. Mặc 
dù nghe nhiều âm thanh khác nhau, nhưng 
Bhelley vẫn nghĩ về chúng như là sự tĩnh lặng, 
và thật là thích thú khi lắng nghe chúng. 

Sau một vài ngày, cô MeKay yêu cầu các 
học sinh chú ý đến mùi vị ở xung quanh chúng 
(không phải là cái mùi sau khi cô cho chúng em 
ăn bánh đậu nướng nữa chứ - Shelley tự nói 
với mình). Hương vị của núi rừng... biết miêu 
tả chúng như thế nào đây...” Vâng, chúng có 


106 Những bài học bình dị 


hương vị xanh tươi. Chúng hơi ẩm ướt, tươi 
mát, sạch sẽ, thơm ngát... và chắc chắn là xanh 
tươi. Shelley dùng tay vò một ít lá cây trong lúc 
cô đang đi, rồi đưa lên mũi để hít thở hương vị 
tỉnh tế của núi rừng. Cô thích hương vị của đất 
khi nằm sát mặt đất lúc ngủ trong lều vào ban 
đêm. 

Cô MecKay nói với các học sinh: “Các em 
đã khám phá ra hương vị của núi rừng chưa? 
Thiên nhiên giúp các em biết những gì cần phải 
tránh. Bất cứ thứ gì có màu đỏ hay được sinh ra 
trên những cây gai gốc thì chắc chắn là có độc. 
Chỉ nếm những thứ mà cô đã chỉ cho các em 
thấy.” Thế rồi cô McKay chỉ những lá cây mà 
các em có thể nhai (nhưng không được nuốt) để 
cảm nhận mùi vị của chúng và những trái cây 
dại có thể ăn được. 

Vào đêm cuối cùng của chuyến hành trình, 
cô Meckay nói với các học sinh: “Chúng ta cũng 
nên ý thức rõ về cảm giác của sự xúc chạm. Làn 
da của chúng ta là cơ quan cảm giác lớn nhất. 
Nếu chúng ta có thể lột nó ra và trải rộng ra thì 
nó có thể bao trùm khoảng 2m?. Hãy để chính 


Những bài học bình dị 107 


các em khám phá những cảm giác thuộc về 
xúc giác mà các em trải nghiệm ở trong rừng. 
Không chỉ là những gì các em chạm vào mà còn 
cả những thứ chạm vào da các em nữa, như là 
sự mát mẻ của làn gió nhẹ, sự ấm áp của mặt 
trời.” 

Shelley đã cảm nhận mặt đất khi cô nằm 
ngủ trên nó, sự mượt mà và xù xì của vỏ cây 
khi cô chạm vào, đường vân của những chiếc lá 
khi cô vò nó ở trong lòng bàn tay, rồi sự khác 
biệt giữa mặt đất mềm và mặt đất gồ ghề, cứng 
rắn khi cô đi qua. Và cô tiếp xúc với một con bọ 
cánh cứng khác, vuốt ve cái lửng mịn màng của 
nó, và cảm nhận những cảm giác khi những cái 
chân nhỏ bé của nó bò trên tay của cô. Cô nhặt 
một cái lông chim trên đường đi, và cảm nhận 
sự mềm mại của nó bằng các đầu ngón tay. 

Bản thân cô lúc nào cũng nghĩ mình là một 
người con gái chốn đô thành, nên Shelley cảm 
thấy rất ngạc nhiên khi cô trở về nhà. Cô muốn 
đi tản bộ. Cô cảm thấy những khu vườn bên 
cạnh đường phố đáng yêu làm sao, công viên 
nhỏ bé ở cuối con đường thật quá xinh tươi. Cô 


108 Những bài học bình dị 


đã cảm nhận được những điều mà trước đây 
chưa từng cảm nhận. Khi đi bộ, Shelley thấy 
màu sắc trong các khu vườn, cảm nhận được 
hương vị của các loài hoa trong không khí, cảm 
nhận được sự ấm áp của mặt trời, sự mát mẽ 
của bóng râm, và cô còn nghe được những tiếng 
chim hót mà trước đây cô chưa bao giờ nghe... 
Tất cả chúng đều thật là tuyệt vời. 
Nguồn: 101 Healing Stories 
for Children and Teen, 
George W Burns, .jJohn Wiley & Sons 
Pubhsher, Canada, 2005. 


Những bài học bình dị 109 


MỤC LỤC 


bí li TÚI TIM öia Ea sx3ssf06e00ie00f960s0s2016661012g/00064Eec Ũ 
INION QUả GA GÓN. BÃI ssadaiiả2456s4533500sa1412bd41axd0im Z 
HÔI TỰ SH xi 1á00ngidbetcaliibiallbkelilbdbisbiaddbdabskde 10 
Sức mạnh vô biên của tình yêu....................... .- 15 
Câu chuyện con sao biển.........................-‹- --- -s + 18 
C0011 t1 TY J1 7 TT la 610,621i204042011e10Aa4016ix6 21 
Tra iố. 24 
BiBI tla0 Của: THIÍT: VỀU say bg9s0ii4sĂiypiaikibibiingdubdae 27 
Ứng xử với nghịch CẢNH. usb A616 1666 31 
Có phải cái bình của bạn đã đầy?...................... 34 
DI HO LỊT: lÍ tu iauiavecftbkiola0tiafaoladdioatsibakdcábxasei 37 
Tên trOm THIÊN HỆNG cuá1iiáx4i1ssa1234issả02 8286 40 
Ả Huy Lá044400144426404000440500)26400064404141444000440344x488 43 
017 E0 Voi Œ QÌ/ ll(10)55ssuy3usdiQpxy0beosiiieobsiaxasbbAm 46 
Cô TH  TÍCH ssadasVUsujolilaseuiegbliejbjussolkaesjkbaisia 50 
Người đàn ông sinh lên thiên đường................... 54 


110 Những bài học bình dị 


Elán Hút EU uaxcxdsilbadtilofni6il0ieinllanlliliiaiiMAdcitiili 59 
Cii HA XỔ EÍóáv0s4ti1440190i090Á:300 408961349 123680G53kgise4 61 
Chướng ngại vật trên đường đii......................... - 65 
Đức vua và những bông hoa ..............................- -- b7 
BE ††afil VÌ Thuaag01ásảiisá0ã4a;c8p16ii4i,)A44404ax008 69 
FiAÏ CGIT GHI (á0áyá1a15ả00860a0xi8issiikislá4464Á2si00 Z1 
Ê TÚ: KIHTAA HT sâu 2g thaagebsAebsedliSeBAAAl420L001040/8014 Z6 
CN PT“ HITTT cua bá02 (A03 Á6651À0s4013046ã6x66)s10ssai 82 
L0Ï ÍCh Của sự TỪ Tế ii tiu1icissiL048L0653105121002kas82, 86 
Hãy bằng lòng với những gì bạn có................... 89 
Mi VIEDH Gia PC là so4sukesobdssolXubssdkefaione g2 
DO¿) 1 11 /XTGII GII wyntaisceb6ssilificlsellfssll6 sa s6elsx6nbisi 97 
E¡icUEIIR ID 7 Hee, 8enaforbfksaagulSios8pAvÔtauBsbg 100 
Thiên nhiên mâu nhiệm .......................... --- «+ + 103 


Những bài học bình dị 111 


